Thích Thái Hòa 


Thánh Thơi 
Giữa Đôi Dòng 


Nhà Xuất Bản Hồng Đức 


MỤC LỤC 


Tiếp Xúc Với Bạch Mã Qua Con Mắt Thiền Quán....5 
Tiếp Xúc Với Biển Trong Con Mắt Thiền Quán. 26 
Tiếp Xúc Với Cha Mẹ Qua Ý Nghĩa Vu Lan...... 37 
Ý Thức Đối Với Sự Sống..........................---- --5-55- 76 
Tiếp Xúc Với Động Phong Nha Và Tiên Sơn Qua 
Con Mắt Thiền Quán.........................-- 2 2 2 2 se s82 se x2 02 
Từ Bi Và Lòng Biết Ơn Vô Hạn Dệt Thành Chất 
Liệu Hạnh Phúc Trong Đời Sống Chúng Ta ..... 105 
Người Huynh Trưởng Đối Với Đạo Pháp Và 

IJô[ic EOD xe saeiilibastSeossdiCb Si bia tisuybtielvieu Ai 122 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng.............................. .--- -- «<<: 5 


TIẾP XÚC VỚI BẠCH MÃ 
QUA CON MÁT THIÊN QUÁN 


(Pháp thoại Thây Thích Thái Hòa giảng tại núi Bạch Mã 
ở Thừa Thiên - Huế, vào ngày 01/5/08) 


Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Thưa đại chúng! 

Hôm nay là ngày 26 tháng 3 năm Mậu Tý, 
tức là 1/5/2008, tại núi Bạch Mã, chúng ta có bài 
pháp thoại "Tiếp xúc với Bạch Mã qua con mắt 
thiền quán". 

Thiền Tập: 

Thưa đại chúng! 

Trước khi nghe pháp thoại, xin đại chúng 
ngôi yên lắng tập trung theo dõi hơi thở. 

Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. 

Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. 


Thở vào, tôi thấy tôi đang có an lạc. Thở ra, 


Đ *s s0 0068x060 12466atedflandclafastbdboveo Thích Thái Hòa 


tôi thấy tôi đang có an lạc. 

Thở vào, tôi biết tôi đang ngồi giữa đạo tràng 
Bạch Mã của tỉnh Thừa Thiên Huế. Thở ra, tôi biết 
rất rõ tôi đang ngôi giữa đạo tràng Bạch Mã của 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Thở vào, tôi biết chúng tôi có phước đức rất 
lớn khi được ngồi đây. Thở ra, tôi biết chúng tôi có 
phước đức rất lớn khi được ngồi đây. 

Thở vào, tôi biết ơn một cách sâu sắc đối với 
Tam Bảo, đối với chư Phật, Bồ Tát, hộ pháp, thiện 
thần và các vị sơn lâm. Thở ra, tôi biết ơn một cách 
sâu sắc đối với Tam Bảo, đối với thập phương chư 
Phật, Bồ Tát, hộ pháp, thiện thần và các vị sơn lâm. 

Thở vào, tôi biết ơn một cách sâu sắc hồn 
thiêng sông núi đã dành cho tất cả chúng tôi giờ 
phút này. Thở ra, tôi biết ơn một cách sâu sắc hồn 
thiêng sông núi đã dành cho tất cả chúng tôi giờ 
phút qúy báu này. 


Thở vào, tôi xin giải trừ tât cả những sự oán 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng.............................. .--- -- «<<: 7 
đối giữa tôi với tất cả mọi người và mọi loài. Thở 
ra, tôi xin giải trừ tất cả những sự oán đối giữa 
chúng tôi với tất cả mọi người và mọi loài. 

Thở vào, tôi xin giải trừ tất cả những sự oán 
đối giữa tất cả mọi người và mọi loài với tất cả 
chúng tôi. Thở ra, tôi xin tất cả mọi người vả mọi 
loài giải trừ tất cả những sự oán đối với tất cả 
chúng tôi. 

Thở vào, xin tất cả mọi người và mọi loài 
cùng chúng tôi đi về với tâm đại bi của chư Phật và 
Bồ Tát. Thở ra, xin tất cả mọi người và mọi loài 
cùng chúng tôi đi về với tâm đại bi của chư Phật và 
Bồ Tái. 

Thở vào, tôi biết rất rõ chỉ có tâm đại bi mới 
chế ra chất liệu hạnh phúc cho tất cả chúng tôi và 
muôn loài. Thở ra, tôi biết rất rõ chỉ có tâm đại bi 
mới chế ra chất liệu hạnh phúc cho tất cả chúng tôi 


và muôn loài. 


Đền ‹ 460 00/6 Bo0YejsenupavildgVanveibatbdisies Thích Thái Hòa 


Tâm là vị chúa tế: 

Thưa đại chúng! Trong kinh Đức Phật dạy 
"Tâm dẫn đầu các pháp. Tâm làm chủ các pháp. Tâm 
tạo tác”. Người nảo với tâm hiền thiện, tâm đạo đức; 
cộng đồng nào với tâm hiền thiện, tâm đạo đức, 
người đó, cộng đồng đó sẽ chế tác ra y báo, chánh 
báo trang nghiêm. Người nào, cộng đồng nảo với tâm 
không hiền thiện, người đó, cộng đồng đó sẽ chế tác 
ra y báo, chánh báo không trang nghiêm. 

Thưa đại chúng! Tâm hiền thiện là tâm như 
thế nào? Tâm hiền thiện là tâm có các chất liệu của 
Bồ đẻ, chất liệu của tuệ giác. Và từ nơi chất liệu 
của bồ đề, chất liệu của tuệ giác đó mà chúng ta 
phát khởi lời nói dễ thương, hành xử với nhau dễ 
thương, phát khởi ý nghĩ dễ thương. 

Như thế nào là lời nói, hành xử, ý nghĩ dễ 
thương? Lời nói dễ thương là lời nói đem lại lợi ích 
chung, lợi ích cho mọi người mà không phải vì bản 


thân mình. Hành xử dễ thương là hành xử đem lại 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng............................... .--- -- «5<: 9 


lợi ích chung, lợi ích cho mọi người, lợi ích cho 
quốc gia, xã hội mà không phải vì bản thân mình. 
Ý nghĩ dễ thương là ý nghĩ đem lại lợi ích chung, 
lợi ích cho mọi người, mọi loài, lợi ích cho quốc 
gia, xã hội chứ không phải cho bản thân mình. 

Người nảo nói, hành xử và suy nghĩ như vậy, 
người đó sẽ tạo ra y báo, chánh báo trang nghiêm 
cho mình. Cộng đồng nảo nói, hành xử và suy nghĩ 
được như vậy, cộng đồng đó sẽ tạo ra y báo, chánh 
báo trang nghiêm cho mình. 

Trái lại, chúng ta không nói được những lời 
tốt đẹp, không hành xử tốt đẹp với nhau, không suy 
nghĩ tốt đẹp về nhau thì người đó, cộng đồng đó sẽ 
tạo ra y báo, chánh báo không đẹp, không trang 
nghiêm, không lành mạnh cho chính mình và cộng 
đồng của mình. Bởi vậy, Phật đã dạy: chúng ta 
muốn có y báo, chánh báo trang nghiêm thì trước 


hết phải phát tâm bồ đề. 


lo hy 26 12c ý 040 sxerlttodtTnvdiasltioyda Thích Thái Hòa 


Tâm có Bồ đề: 

Tâm bồ đề là tâm của chư Phật, là tâm của 
các vị Bồ Tát hành đạo. 

Chúng ta muốn có một môi trường đẹp để 
thưởng thức, muốn có một không gian thoải mái để 
thở và cười, một thiên nhiên để thưởng thức và 
nuôi dưỡng chúng ta, thì chúng ta phải chế tác ra từ 
nơi tâm của mình. Chúng ta hãy nhìn vào tâm mình 
để biết cảnh và nhìn vào cảnh để biết tâm mình. Vì 
vậy mà người xưa nói "gia trung suy thịnh quan 


„"' 


hoa diệp", nghĩa là muốn biết gia đình đó nghèo 
hay giàu, suy hay thịnh thì hãy nhìn cây cỏ, hoa lá 
trong vườn nhà đó. Một cái nhà mà sắp sửa suy 
sụp, thì cây cối héo hắt hoặc căn cỗi. Nếu nhà đó 
sắp sửa thành đạt, phát đạt thì cây cối, hoa trái sum 
suê xanh tốt. 

Mình đi tới một làng mạc nào cũng vậy. 
Nhìn vào làng đó mà cây cối xanh tươi, thì biết 


rằng trong làng đó có sự an lạc, thánh thơi, có 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng........................ ... -- 5<: II 


nhiều vị xuất sắc. 

Và chúng ta đến quốc gia nào mà thấy trong 
nước đó cây cối xanh tươi, hoa trái sum suê, tú mậu 
thì biết rằng trong quốc gia đó có nhiều anh tải, 
nhiều bậc khí tiết. 

Vậy, hôm nay chúng ta đến nơi núi Bạch Mã 
này, tiếp xúc và thấy được gì? Sau một ngảy thực 
tập chánh niệm, đảnh lễ Tam Bảo trên đỉnh Bạch 
Mã, rồi đảnh lễ Tam Bảo ở Bạch Vân tự, và đến 
tượng đài Quan Âm gần thác Đỗ quyên, quý vị 
thấy ở đây cây cối đều xanh tươi, cho chúng ta một 
không gian rất là xanh đẹp. Đây đúng là không gian 
của trời xanh mây trắng. 

Nên, chúng ta đến đây và phải biết rằng, 
cộng đồng dân tộc chúng ta có nhiều thiện duyên, 
có nhiều căn lành phước đức. Nếu chúng ta biết tu 
tập, trau đồi nữa thì phước đức đó sẽ lớn mạnh và 


tăng trưởng lên. 


1 sub 0/00 1a25eiy xi reo baalaiasve Thích Thái Hòa 


Biết khắc phục và chuyển hóa: 

Lẽ đương nhiên là trong cộng đồng quốc gia 
nào cũng có mặt này mặt khác. Nhưng chúng ta tu 
tập thì phải biết khắc phục những cái tiêu cực, để 
chuyên thành cái tích cực, biến cái không lành 
mạnh trở thành ra cái lành mạnh. Chúng ta khắc 
phục từ nơi tâm cá nhân mỗi người và từ nơi tâm 
của cộng đồng. 

Khi một chuyện xảy ra, chúng ta đừng đồ lỗi 
cho một cá nhân nào cả, vì trong biệt nghiệp có 
cộng nghiệp. Nên, mỗi chúng ta phải có trách nhiệm 
làm cho cái không lành mạnh của quê hương, của 
xứ sở, của non nước trở thành cái lành mạnh. 

Và mỗi người phải biết khởi thiện tâm. 
Chúng ta tới đâu mà cây cối xanh tươi, chúng ta 
hãy khởi tâm tùy hý, ca ngợi, tán dương, yếm trợ 
cho cây cối, núi rừng đó trở thành xanh tươi, tú 
mậu. Và khi đến chỗ nào cây cối chưa xanh tươi, 


tốt đẹp thì chúng ta cũng khởi thiện tâm, hướng 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng............................... -- <<: 15 


tâm mình tới chỗ đó, chuyên năng lượng của đại bi 
tâm của mình đến đề cây cối ở đó xanh tươi trở lại. 

Đó là chúng ta tu học và chính chúng ta đang 
lạy Bồ Tát Quán Thế Âm. Bởi vì Bồ Tát Quán Thế 
Âm có mặt ở đâu thì ở đó có an lạc, có sự tươi vui 
và nơi đó mọi người nhìn nhau bằng con mắt 
thương yêu của hỷ xả, của bao dung và độ lượng. 
Và Bồ Tát Quán Thế Âm có mặt ở đâu thì chúng ta 
biết là ở nơi đó tai nạn vượt qua rất dễ, bởi vì Bồ 
Tát đến với thế giới con người, đến với muôn loài 
với vô số hình thức. 

Ngài có thể đến với loài người, với muôn 
loài với hình ảnh của một vị Phật đầy đủ 32 tướng 
tốt, 80 vẻ đẹp. Ngài có thể đến với loài người dưới 
hình ảnh của một vị Bồ Tát đầy đủ chất liệu của đại 
trí và đại bi, đầy đủ chất liệu của hùng dũng. Và 
Ngài có thể đến với loài người bằng chất liệu 
Thanh văn ly dục, tịch tịnh; dưới hình thức của một 


vị tỳ kheo, một vị đạo sĩ ở ân trên núi đê đoạn trừ 


TẾT ta Tny0 1z 2te 0y xbt sxerdtodtaTnvdaspiaoda Thích Thái Hòa 


những khát ái của mình, trước khi vận khởi tâm đại 
bi cứu độ chúng sanh. Hoặc Bồ Tát Quán Thế Âm 
có thê hiện thân như một vị trưởng giả giàu có yêm 
trợ cho các công trình làm lợi ích nhân sinh để phát 
triển đạo đức cho xã hội. Bồ Tát Quán Thế Âm có 
thể hiện thân như một vị quốc chủ đầy đủ trí tuệ, 
đầy đủ từ bi biết dùng đức để an dân. Bồ Tát Quán 
Thế Âm đã từng hiện thân như là một vị chuyền 
luân thánh vương. Một vị chuyền luân thánh vương 
là một vị vua dùng đức để an dân, thống nhất cả 
bốn châu thiên hạ bằng đức hạnh của mình, luôn 
luôn tu tập Thập thiện nghiệp đạo và khuyến dạy 
nhân dân tu tập Thập thiện nghiệp đạo. 

Cho nên, vua Trần Nhân Tông của Việt Nam 
là một hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Tôi xin 
nhắc lại, vua Trần Nhân Tông đời Trần là một hóa 
thân của Bồ Tát Quán Thế Âm dưới hình ảnh của 
một vị quốc vương, dưới hình ảnh của một vị 


chuyển luân thánh vương. Nên vua Trần Nhân 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng............................... -- 5<: 15 


Tông đã là vị vua vừa giữ được nước, vừa phát 
triển được đất nước mà vừa giao hảo hòa bình với 
các nước láng giềng. Và nhà vua đã đi khắp mọi 
miền đất nước đề dạy dân phá bỏ dâm từ, thực hiện 
Thập thiện nghiệp đạo. 

Thập thiện nghiệp đạo là gì? Đó chính là 
đạo đức căn bản mà một vị chuyển luân thánh 
vương ra đời để giáo hóa quân chúng. Vì vậy, đức 
vua Trần Nhân Tông là một hóa thân của Bồ Tát 
Quán Thế Âm dưới hình ảnh của một vị chuyên 
luân thánh vương. 

Và đại chúng thấy có khi Bồ Tát Quán Thế 
Âm hiện thân như một vằng mây. Ở trong địa vị tu 
tập của Bồ Tát có một địa vị gọi là "Pháp Vân địa". 
Pháp Vân địa là địa vị Bồ Tát tu tập đến mức mà 
lòng từ bị rộng lớn, đoạn trừ được sự giận hờn, 
trách móc, chấp ngã ở nơi tâm mình rồi, khiến vị 
đó như một vằng mây tươi mát, rộng lớn, phủ khắp 


cả không gian đê rưới những trận mưa cam lỗ 


TỔ 36n0t 100 1a15eiyxbtisrerttodtaTnuidisploude Thích Thái Hòa 


xuống, khiến trần gian không còn bị đau khổ, bị oi 
bức của nắng hạ, của phiền não. Và khi mưa cam lồ 
được tưới xuống, cây cổ thụ lớn sẽ hấp thụ được 
nhiều, cây cô thụ nhỏ thì hấp thụ ít, cây cô thụ vừa 
thì hấp thụ vừa, nghĩa là vằng mây đó đem mưa 
đến cho trần gian một cách bình đẳng, nhưng tùy 
theo thiện căn, thiện tánh từng loài để hấp thụ, để 
nuôi dưỡng tâm bô đề của mình. 

Vì vậy, ngày hôm nay thầy trò chúng ta đến 
đây, chúng ta hãy đi từng bước chân thật sâu sắc, 
chúng ta thở những hơi thở thật sâu sắc, chúng ta 
ngồi thật sâu sắc và chúng ta tiếp xúc với ánh năng 
thật sâu sắc, với những giọt mưa cũng thật sâu sắc. 

Nắng mà chuyền tải được chất liệu đại bi, đại 
trí của Bồ Tát Quán Thế Âm hay bất cứ vị Bồ Tát 
nảo, năng đó đang làm cho chúng ta ấm lại những 
lạnh lẽo trong đời sống sinh tử. Những giọt mưa 
chuyên tải chất liệu đại bi, đại trí của Bồ Tát Quán 


Thế Âm hay bất cứ vị Bồ Tát nào, thì giọt mưa đó 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng................................. -- <<: 17 


sẽ làm dịu lại những chặng đường mà chúng ta đã 
sống và đi qua bị nóng bức ở trong cõi sinh tử. Vì 
do quá lạnh lẽo, nên chúng ta có cảm giác cô đơn, 
cảm giác rằng, trong trần gian này chỉ có một mình 
ta đau khổ mà thôi; nhưng sự thực không phải thế. 
Và vì ta nóng bức, ta bị áp lực trong cõi sinh tử, áp 
lực của cuộc sông, nên ta nghĩ rằng, trong trần gian 
này chỉ có mình ta bị đốt cháy và chịu khổ não; 
nhưng sự thực trong trần gian này cũng không phải 
như thế. Bất cứ ai sống bằng tâm đây tham lam, sân 
hận thì đều bị khổ não đốt cháy. Và bất cứ ai sống 
với tâm đây từ bị, trí tuệ thì người đó ở đâu cũng an 
lạc, hạnh phúc, đi trong năng cũng tươi vui mà đi 
trong mưa cũng vững chãi, thánh thơi. Mưa và 
nắng không làm trở ngại người có tâm bồ đề rộng 
lớn, trí tuệ rộng lớn, từ bị rộng lớn. 

Cho nên, chúng ta phải thực tập thật sâu sắc 
để ngày thực tập của chúng ta tại rừng Bạch Mã có 


ý nghĩa. Chúng ta đem tất cả lòng thành kính để 


TT, 6o 0/6122 xbtimaerdttodtudabesipiosda Thích Thái Hòa 


xây dựng một quê hương tâm linh ở đây và mọi 
người gửi tâm hồn về đây, để làm gì? Đề làm quê 
hương cho những người hành hương tâm linh đến 
đây, tiếp xúc được với tâm đại bi, đại trí của chư 
Phật, Bồ Tát, mà cụ thể là hình ảnh Bồ Tát Quán 
Thế Âm. 

Bởi vì Bồ Tát Quán Thế Âm là một vị Bồ 
Tát rất có duyên với tất cả chúng ta, với tất cả 
chúng sanh nơi thế giới Ta bà này. Ta nhìn dòng 
suối, nhìn ánh trăng, nhìn vằng mây, nhìn ánh mặt 
trời, nhìn từng giọt mưa rơi, nhìn hạt sương, nhìn 
từng cọng cỏ..., không đâu là không có hóa thân 
của Bồ Tát Quán Thế Âm. 

Vậy, chúng ta muốn có một y báo đẹp, muốn 
có một chánh báo đẹp, trước hết chúng ta phải biết 
sửa soạn cho mình một tâm hồn đẹp, tức là một tâm 
hồn rộng lớn. Nghĩa là ta làm cái gì cũng vì mọi 
người, mọi loải, vì quốc gia xã hội, vì hạnh phúc an 


lạc của thê giới loài người. Khi ta nói và làm, khi ta 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng............................. -- 5<: 1) 


sửa soạn cho ta một tâm hồn như thế và hành động 
với tâm hồn như thế, chắc chăn chúng ta sẽ tạo ra 
cho mình một y báo trang nghiêm, một chánh báo 
trang nghiêm. Chúng ta sẽ tạo ra cho chúng ta một 
không gian rộng lớn để thở, một không gian xanh 
tươi để cười, một dòng sông đẹp, một dòng suối đẹp 
để thưởng thức, để chơi. Chính cái chơi và thưởng 
thức cảnh đẹp với không khí đẹp, với thiên nhiên 
đẹp đó, làm cho đời sống chúng ta có ý nghĩa. 

Và sau khi chúng ta sông đời sống có ý nghĩa 
như vậy rồi, thì chúng ta mới đem đời sống đó xây 
dựng đời sống gia đình chúng ta. Trong gia đình 
chúng ta, từ người lớn đến trẻ nhỏ, ngay cả trẻ em 
còn đang tượng hình ở trong thai, cũng thừa hưởng 
được niềm an lạc do sự tu tập của chúng ta đem lại, 
do tâm nguyện rộng lớn của chúng ta đem lại. 

Tiếp xúc và học hỏi: 

Chúng ta muốn có y báo chánh báo đẹp, y 


báo chánh báo trang nghiêm, chúng ta muôn có 


CÚ: s00n0 606x050 12966aubuWanvslalastbdbovel Thích Thái Hòa 


một không gian rộng lớn, xanh tươi, đẹp, sạch và 
trong lành đề thở, cười, tiếp xúc và sông, thì chúng 
ta phải khởi tâm thực hành các điều sau: 

Điều thứ nhất: luôn luôn tôn trọng và bảo 
VỆ Sự sông của mọi người, mọi loài và thiên nhiên. 

Điều thứ hai: chúng ta phải thực tập ý thức 
tôn trọng sự công băng, lẽ phải mà thiên nhiên đã 
ban tặng cho chúng ta. 

Quý vị thấy, chúng ta nhìn vào một cái cây 
thì gốc dưới, ngọn trên. Chúng ta đừng làm đảo lộn 
ngọn xuống dưới mà gốc lên trên, làm như thế là 
không tôn trọng công băng lẽ phải. Mọi pháp tự nó 
đã an trú đúng vị trí của nó. Chúng ta phải biết tôn 
trọng sự công bằng, lẽ phải mà thiên nhiên đã hiến 
tặng cho chúng ta. 

Điều thứ ba: chúng ta phải thực tập sự thông 
minh của thiên nhiên. 

Quý vị nhìn vào những bông hoa rừng, quý 


vị sẽ thây nó rât thông minh. Hoa biệt mùa nào nên 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng................................ -- <<: 21 


nở, mùa nào nên làm gì, biết rất rõ, không làm đảo 
lộn. Tuy, hoa không được giáo dục như con người, 
nhưng nó biết mỗi mùa nên làm gì, biết cách tự 
nuôi sống chính mình. Nó tồn tại một cách đúng ý 
nghĩa. Trong lúc đó, chúng ta phải được cha mẹ 
nuôi, thầy nuôi, ông bà nuôi, xã hội nuôi, rồi khi 
già không có nơi nương tựa, thì phải có các trại 
dưỡng lão nuôi. 

Nên, mỗi lần chúng ta ổi về được với núi 
rừng là chúng ta học hỏi được rất nhiều. Chúng ta 
tiếp xúc để khám phá ra chân như ở nơi mỗi sự 
hiện hữu của núi rừng, để có cơ hội khám phá ra 
chân như ở nơi tự thân của mỗi chúng ta, nơi tự 
tâm mỗi chúng ta và ngay trong đời sống của mỗi 
chúng ta. Khi chúng ta khám phá ra được như thế, 
chúng ta thực tập được như thế, đi đến đâu, sông 
với ai, chúng ta cũng chế tác ra được hạnh phúc. 
Và lẽ đương nhiên, tính kiêu căng nơi mỗi chúng ta 


tự nó tiêu tan. 


201666 0n06i0x06el0010246axbfedlanvslafastbdoyiel Thích Thái Hòa 


Chúng ta cô gắng có một đời sống nhẹ, 
nhưng không bao giờ chúng ta nhẹ nổi như một 
vằng mây. Chúng ta cố gắng làm cho đời sông của 
mình có trọng lượng, nhưng không bao giờ chúng 
ta có trọng lượng nặng được như một trái núI. 
Chúng ta cố găng sống cho lâu, kiếm cho được 
thuốc trường thọ, nhưng chúng ta không sống lâu 
bằng một cây rừng. 

Như vậy, một ngày thầy trò chúng ta về đây 
học tập, thiền hành, nghe pháp thoại, chiêm bái cũng 
đủ để chúng ta chiêm nghiệm những bài học quý 
báu của núi rừng đã hiến tặng cho chúng ta. Bài học 
không thầy giáo, bài học không cần trường lớp, 
không cần khoa bảng, nhưng chính bài học đó là bài 
học sống động ngàn đời mà chúng ta không bao giờ 
học hết, không bao giờ biết hết. Ngôn ngữ của núi 
rừng đã nói với ta rất nhiều, nêu chúng ta biết nghe, 
biết nhìn, biết cảm nhận và biết học tập. Nhìn một 


gôc cây thông, một gôc sên, một gôc cây lim, một 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng.............................. -- <<: S” 


cây bàng, nghe một dòng suối chảy, một tiếng chim 
hót..., tất cả những cái đó đều là thực tại mầu 
nhiệm, những bài học vô giá mà chúng ta cần phải 
học để quán chiếu lại thân tâm của mình, để ta sông 
cho đẹp và có ý nghĩa với muôn loài như núi rừng. 

Ở trong rừng này có hàng ngàn sinh thú đang 
sinh hoạt. Thế mà núi rừng chưa bao giờ vỗ ngực 
nói rằng tôi che chở muôn loài, che chở muôn thú. 
Thế mà muôn thú được rừng che chở an toàn. 

Còn con người làm được cái gì là vỗ ngực ta 
đây đối với cái ấy. Vì cái ta đây, nên muôn đời 
thấp thỏm. 

Do đó, bài pháp thoại này xin đại chúng nhớ 
và thực tập để mình cũng sống lâu như núi rừng, 
cũng xanh đẹp như núi rừng, cũng đem lại nhiều lợi 
ích như núi rừng và cũng có thể che chở được cho 
muôn loài như núi rừng. Che chở mà không nói che 
chở, lợi ích mà chẳng nói lợi ích, mới là lợi ích, 


mới là che chở thật sự. 


251: 3 eitn0fxEa0be s04 anasdalastbdbvsf Thích Thái Hòa 


Muốn như vậy, tất cả đại chúng phải thực tập 
ba điều tôi vừa nói. Và ba điều đó, mình phải đi từ 
nơi trái tim từ bị, từ nơi trái tim trí tuệ của mình, 
nuôi dưỡng trái tim đó, thì dứt khoát chúng ta ở đâu 
cũng đều có y báo, chánh báo trang nghiêm, ở đâu 
cũng có cây xanh, bóng mát, có trời xanh mây trăng. 
Còn nếu tâm chúng ta khô gây, thì chúng ta sẽ 
không thừa hưởng được rừng xanh mây trăng, 
không gian thênh thang đâu. Cảnh không có sầu, mà 
sầu là vì tâm người. Cho nên, người mà buôn thì 
cảnh có đẹp nữa, cũng buôn theo con người thôi. Đó 
là những điều mà đại chúng cần phải lưu ý. 

Nên, về đây là mình phải thực tập để làm cho 
tâm mình rộng lớn, vững chãi, xinh tươi, có ý nghĩa 
như một khu rừng xanh tươi mà chúng ta đã được 
khu rừng xanh tươi hiến tặng. Đó chính là bài pháp 
thoại "tiếp xúc với núi rừng Bạch Mã qua con mắt 


thiên quán”. 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng................................ -- <<: T5 


Lòng biết ơn: 

Trước khi dứt lời pháp thoại, chúng tôi xin 
thay mặt đại chúng tu học hiện tiền, xin cảm ơn 
hồn thiêng sông núi, xin cảm ơn những vị có chức 
trách đối với khu rừng Bạch Mã, dù là vô hình hay 
hữu hình. Và suốt thời gian một ngảy trong khu 
rừng này, Thầy trò chúng tôi có những điều tốt đẹp 
nào, thì xin hồi hướng cho tất cả, có những vụng về 
gì thì cũng mong quý vị niệm tình tha thứ cho tất 


cả chúng tôi. 


Nguyện đem công đức này 
Hướng về khắp tất cả 
Đệ tử và chúng sanh 


Đều trọn thành Phật đạo. 


Nguyên Nhã kính ghi 


C1)°19 00 6605x06 101104 6xaxa edtanuslafastbdbove Thích Thái Hòa 


TIẾP XÚC VỚI BIỂN 
TRONG CON MÁT THIÊN QUÁN 


(Pháp thoại Thây Thích Thái Hòa giảng) 


“Thưa đại chúng, hôm nay là ngày § tháng Š 
năm Kỷ Sửu tức là ngày 31-5-2009 tại rừng dương 
liễu, bãi biển An Lộc, xã Quảng Công, huyện 
Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, chúng ta có bài pháp 
thoại "Tiếp xúc với biển trong con mắt thiền quán". 

Thưa đại chúng ! Biển có những tính chất 
nào mà chúng ta có thể tiếp xúc và học tập được từ 
nơi những tính chất ấy. 

- Tính sâu va cạn: 

Ta sẽ tiếp xúc tính cạn và sâu của biến để ta 
có thể tiếp xúc tính cạn và sâu trong tâm linh của 
mỗi chúng ta. Biển đi từ cạn ra sâu và đến chỗ sâu 
hun hút. 


Ta tiêp xúc với sắc thân này cũng vậy. Sắc 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng........................... ... -- 5<: 27 


thân được tạo nên từ bốn đại: đất, nước, gió, lửa. 
Đất là thể rắn nơi thân thể chúng ta; nước là thể 
lỏng, gió là thể khí và lửa là thể nhiệt ở nơi thân thể 
chúng ta. Nhìn sâu vảo, bề cạn của thân thể được 
tạo nên từ các cảm thọ và các cảm giác. Do có cảm 
giác nên thấy có vui, có buồn và không vui, không 
buôn. Cái gì làm cho ta vui, cái gì làm cho ta buôn, 
cái gì làm cho ta không vui, không buôn ? Khi tâm 
ta tiếp xúc với các đối tượng mà ta thích ý sẽ phát 
sinh cảm giác vui thích trong ta. Khi ta tiếp xúc với 
các đối tượng không khả ý, thì cảm giác khó chịu 
nảy sinh trong ta, và khi ta tiếp xúc với đối tượng, 
mà tâm ta không phải vừa ý, cũng không phải 
không vừa ý, ta có cảm giác trung tính. Như vậy, 
những cảm giác dễ chịu, khó chịu, trung tính đều 
nương nơi sắc uân này mà biểu hiện. 

Rồi ta đi sâu vào chiều sâu của các cảm thọ. 
Chiều sâu của cảm thọ là gì ? Là tưởng, là ý tưởng. 


Có những trường hợp mà đối tượng không là gì cả, 


D07 be 0n0 60x05 s11046 sau edflanaclifayibdoyeo Thích Thái Hòa 


nhưng do ta tưởng tượng, nên thích ý thì vui, không 
thích ý thì buồn. Do đó, cái vui, buồn chỉ là cảm 
giác ảo do tưởng. Người đó không thương mình, 
mà tưởng là thương thì vui, người đó không ghét 
mình mà tưởng là ghét nên buồn, đó là ảo tưởng. 

Nên, tưởng là chiều sâu của thọ uẫn, sắc uân. 

Chiều sâu của tưởng là gì ? Sau tưởng là các 
chủng tử của tâm hành. Tâm là một biển cả mênh 
mông. Các chủng tử tâm hành giống như sóng và 
bọt của sóng trên mặt biển. Chính tâm hành đó làm 
tâm ta vẫn đục, không an ôn. Tâm hành là những 
hạt giống có khả năng tác nghiệp để dẫn đến quả 
báo khổ hay vui. Tâm hành tác động liên hệ đến 
các phiền não, tham, sân, si mãnh liệt bao nhiêu, thì 
ta sẽ có quả báo khổ đau bấy nhiêu. Tâm hành liên 
hệ đến thiện tâm sở vô tham, vô sân, vô si bao 
nhiêu thì sẽ tạo ra quả báo hạnh phúc an lạc cho ta 
bấy nhiêu. 


Như vậy, tâm hành là chiêu sâu của tưởng. 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng........................... ... -- <<: ở 


Sau các chủng tử tâm hành là gì ? Là nhận 
thức, còn gọi là thức uấn. Thức uân là một tập hợp 
của tám nhận thức: 

- Nhãn căn tiếp xúc với sắc trần, phân biệt 
thuộc về mắt khởi sinh, gọi là nhãn thức. 

- Nhĩ căn tiếp xúc với thanh trần, phân biệt 
thuộc về tai khởi sinh, gọi là nhĩ thức. 

- Tỷ căn tiếp xúc với hương trần, phân biệt 
thuộc về mũi khởi sinh, gọi là tỷ thức. 

- Thiệt căn tiếp xúc với vị trần, phân biệt 
thuộc về lưỡi khởi sinh, gọi là thiệt thức. 

- Thân tiếp xúc với xúc trần, phân biệt thuộc 
về thân khởi sinh, gọi là thân thức. 

Năm cái biết thuộc về mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân là bề mặt, là cái biết vô hại, chúng chưa liên 
hệ đến ý thức. 

Khi ý thức duyên vào năm nhận thức đó, mà 
khởi lên sự phân biệt tốt xấu, hay duyên vào những 


ấn tượng tồn đọng trong a lại da thức mà khởi lên 


TÚI: - re 0006x805 611046 sse tu snaclifaxtbdinviel Thích Thái Hòa 


những tư niệm hay tác ý và tùy theo mức tác ý liên 
hệ đến các chủng tử tham, sân, si, mạn, nghi hay 
liên hệ đến các thiện tâm sở, mà tạo ra nghiệp thiện 
hay ác và từ đó mà dẫn quả báo lành hay dữ. 

Sau ý thức là mạt-na thức, tức là thức chấp 
ngã. Thức này chấp vào kiến phần của thức A lại 
đa là ngã của nó. 

Yếu tố thứ tám là A-lại-da thức. Thức này 
hàm chứa tất cả những chủng tử do nhãn thức, nhĩ 
thức, ty thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt-na 
thức tạo tác, rồi đưa vào trong thức này cất giữ, 
khiến cho các chủng tử thiện ác không bị rơi mất. Vì 
vậy, đôi với bảy thức trước, thức này được xem như 
là biển cả. Bao nhiêu chủng tử thiện, ác, tốt, xấu đều 
được hàm chứa ở trong biển a-lại-da thức này. 

Cho nên, chúng ta tiếp xúc với biển cả là tiếp 
xúc từ cạn đến sâu và tiếp xúc với tâm thức của 
chúng ta cũng từ cạn đến sâu, từ xấu đến tốt. Trong 


biển tâm của chúng ta hàm dung tất cả chúng tử 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng................................ -- <<: 31 


thiện, ác, tốt, xấu. Nếu thông minh, ta sẽ nuôi 
dưỡng và biểu hiện những hạt giống tốt để tạo ra vô 
lượng phước đức. Còn không thông minh, ta sẽ 
nuôi dưỡng và biểu hiện những hạt giống xấu, rồi 
sẽ tạo ra vô số nghiệp xấu ác, khô đau cho ta. 

Tính động và tịnh: 

Biển động ở trên bề mặt, nhưng cảng xuống 
sâu bao nhiêu lại càng yên tịnh bấy nhiêu. Nên 
cái động của sóng chỉ là cái động của hiện tượng 
bên ngoài. 

Nhìn vào tâm thức chúng ta cũng vậy. Trong 
A-lại-da thức luôn luôn biến động, nhưng đó là cái 
động của nghiệp lực. Chiều sâu của nó là bất động, vì 
trong chiều sâu là Phật tính, là bản tính giác ngộ. 
Chúng ta phải biết tu tập để quay về với bản tính chân 
thường tự tại, với tự tính giác ngộ trong mỗi chúng ta. 

Qua cái động của biển, mà ta tiếp xúc được 
cái động của tâm. Qua cái tịnh của biển mà ta tiếp 


xúc được cái tịnh của tâm. Tự tính vô ngã là bản 


Đi chiyiokbfiwSvinzebrattololapszlbusbi oinylbeepul Thích Thái Hòa 


thể thường trú của tâm, mà ta chỉ tiếp xúc được qua 
con mắt thiền quán. 

Tính dung và bắt dung : 

Biến dung hết 
tất cả xấu uễ của bao 
nhiêu sông ngòi ao 


rãnh đô vê. Dung mà 





vô hại, vì biển vừa có 
tính bao dung vừa có tính chuyển hóa. 

A-lại-da thức của ta cũng dung hết tất cả 
những thiện, ác, tốt, xấu. Ví dụ, quý vị ngồi nghe 
trong giờ phút này, trong không gian này, tất cả sẽ 
đi vào tiềm thức, vào a-lại-da thức. Chúng ta tưởng 
là sẽ quên, nhưng không bao giờ quên cả, chỉ là ân 
tàng. Đủ điều kiện, đủ duyên thì mọi chuyện sẽ 
hiện ra trước mắt. Nhờ đó mà những lời pháp ta 
học được hôm nay cũng sẽ không bao giờ quên. 
Quên, nhưng rồi sẽ nhớ, khi có một điều kiện nảo 


xảy tới. Đó là tính dung nhiếp của a-lại-da thức. 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng.............................. -- 5<: 3 


Tính bất dung của biển là gì ? Tính bất dung 
của biển là những rác bản thải ra biển đều trả lại 
cho bờ. Nên đặc tính của biển là không dung chứa 
tử thi, không dung những ô nhiễm nhớp nhúa. 
Cũng vậy, a-lại-da thức, vùng Phật tính cũng không 
dung những ô nhiễm, phiền não của cuộc đời, nên 
tu là lướt sóng để chạm tới vùng thanh tịnh của 
tâm, tức là ta phải vượt qua chướng ngại do phiền 
não và vô minh tạo ra. 

Vậy, chúng ta phải thấy rõ những điều ấy, để 
ứng dụng vảo đời sống hằng ngày của chúng ta. 

Tính đồng nhất: 

Sông ngòi, ao rãnh, hồ khi về biển đều mang 
tính chất riêng của nó. Nhưng khi tới biển rồi, thì 
chỉ còn một mùi vị duy nhất là vị mặn. Đó là tính 
đồng nhất của biển. Cũng vậy, mỗi chúng ta khi 
đến thế giới này đều mang theo một nghiệp lực, 
một tâm thức khác nhau. Chúng ta đến với đạo 


Phật, có nhiêu nguyên nhân khác nhau. Có người vì 


1 (000006 x056 10110446 iseuf sofa astbgboyel Thích Thái Hòa 


cha mẹ mất, có người vì thất tình lục dục, vì những 
hoàn cảnh éo le ngang trái mà đến, nhưng cũng có 
người đến với đạo Phật là do khát vọng của tri 
thức, có người do tâm nguyện rộng lớn... Mỗi 
người một hoàn cảnh, nhưng khi đã hòa nhập và 
đạt tới chánh quả của đạo rồi, thì tất cả đều gặp 
nhau trong một mùi vị duy nhất là mùi vị giải thoát, 
giác ngộ. Có người không hiểu, sẽ cho đạo Phật là 
bi quan, yếm thế. Và dù thực hành theo pháp môn 
nào, thiền, tịnh hay mật tông, cũng đều đi đến một 
cứu cánh là niết bàn giải thoát. 

Do vậy, thấy được tính đồng nhất của biển 
để thấy được tính đồng nhất của các pháp môn. 
Thấy được điều đó, tâm ta sẽ bao dung hơn, cuộc 
đời tu hành sẽ thong dong tự tại, không còn phân 
biệt hơn thua phải trái, không còn đối đãi kỳ thị bên 
này bên kia. Mọi người khác nhau trong nghiệp 


lực, nhưng đồng nhất nhau trong Phật tánh. 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng............................ .--- -- «5<: Sộ 


"Nơi gặp gỡ là lời thơ chưa biến động 

Là chỗ tận cùng suối văng của tâm linh". 

Khi thấy được sự đồng nhất của biển và của 
tâm thức như vậy, ta phải có pháp hành như thế 
nào ? Đó là pháp hành “lướt sóng mà đi”. Mỗi 
chúng ta khi tu học aI cũng có khó khăn, trở ngại 
nhưng ta phải biết vượt qua chướng ngại đó, nên 
gọi là lướt sóng mà đi. Nếu không, ta sẽ bị sóng 
nhắn chìm hoặc đây chúng ta vào bờ. Lướt sóng ở 
đây là lướt sóng đời và cả sóng đạo đề đi tới với bờ 
giác. Chúng ta phải biết lướt sóng nơi nhãn thức 
mà đi, lướt sóng nơi nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, 
thân thức, ý thức, mạt-na thức để về với tâm thức 
thanh tịnh vốn có trong tự tánh của mình. Nếu 
không, ta sẽ bị chìm đăm trong biển cả sinh tử, gió 
dập sóng vùi và trôi lăn mãi trong vòng sinh tử. 
Lướt sóng thức mà đi, để ta không còn bị mắc kẹt 
nơi nhân, nơi ngã, nơi pháp và phi pháp. Và như 


vậy, là ta sẽ đên bên bờ bên kia (paràmità), đên bên 


20) ˆ m0 nối 0Áztbeiö104ÿ6nashlEidpkdafazfieeluvÐ Thích Thái Hòa 
bờ giải thoát, giác ngộ ”. 

Đó là bài pháp thoại mà tôi xin chia sẻ cho 
đại chúng trong ngày chánh niệm hôm nay: "Tiếp 
xúc với biển trong con mắt thiền quán" với pháp 


hành là "lướt sóng mà đi ". 


Huế, Hạ - 2009 
Uyên Như kính ghi. 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng....................... ... -- <<: 37 


TIẾP XÚC VỚI CHA MẸ 
QUA Ý NGHĨA VU LAN 


(Thây Thích Thái Hòa giảng trong dịp lễ Vu Lan 2009, 
tại Như Lai Thiên đường chùa Phước Duyên - Huế) 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Máu Ni Phật 

Thưa đại chúng! Có nhiều người hỏi tôi thế 
nào là song thân phụ mẫu, thế nào là tứ thân phụ 
mẫu, thế nào là thất thế phụ mẫu và thế nào là pháp 
giới đa sanh phụ mẫu. Đó là những từ ngữ, những 
tình cảm mà mùa Vu Lan mọi người nhắc tới và đề 
cập tới nhiều nhất. 

Tiếp xúc với song thân phụ mẫu 

Trước hết là cha mẹ ở trong đời hiện tại của 
chúng ta. Mỗi chúng ta ai cũng sinh ra và lớn lên từ 
cha và mẹ. 

Người nào có phước báo lớn thì người đó 


mới được sinh ra có đủ cả cha và mẹ, được cha mẹ 


T00 -b 60000 610x06, 101104 6stuWaolclifastbgbovvf Thích Thái Hòa 


nuôi dưỡng chu đáo. Người có phước báo lớn là 
người như thế nào? Đó là người được sinh ra từ cha 
và mẹ, được cha mẹ chăm sóc, giáo dục chu đáo và 
làm chỗ nương tựa tính thần cho mình suốt đời. 
Những người con như vậy là những người con có 
thực tập hạnh hiếu kính nhiều đời, nên đời nảy sinh 
ra, có được người cha dễ thương, người mẹ dễ 
thương. Còn người nào đời này sinh ra, gặp người 
cha không dễ thương, mẹ không dễ thương; hoặc là 
cha dễ thương, mẹ không dễ thương; hoặc mẹ dễ 
thương, cha không dễ thương, chứng tỏ nhiều đời 
về trước, sự hiểu kính của mình không được trọn 
vẹn, bị khuyết tật, hoặc quá hiếu kính với cha mà 
coi thường mẹ, hoặc hiếu kính với mẹ mà coi 
thường cha, nên đời này rơi vào trạng thái hoặc là 
cha thương hoặc mẹ thương, hoặc cha còn sống mà 
mẹ qua đời; hoặc mẹ còn sống mà cha qua đời; rơi 
vào tình trạng mô côi cha, mồ côi mẹ. Có những vị 


sinh ra cả cha lẫn mẹ đêu chết chứng tỏ đời trước 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng............................. --- --<<<- 39 
mình ăn ở không có hiếu với cha mẹ nên bị quả báo 
như vậy. 

Cho nên, đây là giờ phút để mình coi lại 
phước đức của mình, phước đức của người làm con. 

Bây giờ ai đã 80 tuổi rồi mà vẫn còn cha mẹ, 
chứng tỏ vị đó nhiều đời có hiếu với cha với mẹ, 
nên họ được phụng dưỡng cha mẹ và ở trong vòng 
tay của cha mẹ, vẫn được cha mẹ thương, quý, "cha 
mẹ g1à trăm tuổi, còn thương con tắm mươi, ân ái 
có đoạn chăng chỉ hơi thở cuối cùng". 

Giữa đời này không có cái gì là ngẫu nhiên 
hết. Mất cha mẹ sớm hay được cha mẹ thương và 
quý, được để tang cha mẹ khi cha mẹ qua đời, hay 
được thờ phụng cha mẹ mình khi đã qua đời, điều 
đó liên hệ đến phước báo của mình nhiều đời, chứ 
không phải là ngẫu nhiên. Vậy nên, chúng ta nhìn 
phước đức của chính mình, rồi nhìn phước đức của 
những người chung quanh để có thể chọn cho mình 


một cách đôi xử với cha mẹ mình trong hiện tại và 


TÚC A0 Tna0u 1g x0Â0sverltbdiaritdlulasltuiasda Thích Thái Hòa 


biết đối xử với cha mẹ mình bằng tâm hiếu kính. 

Chúng ta phải biết rằng, người nào càng biết 
ơn, thì người đó càng có hạnh phúc, còn thế giới 
khổ đau dành cho những người vô ơn. Kẻ vô ơn 
dứt khoát tạo ra thể giới địa ngục cho họ, tạo ra thế 
giới ngạ quỷ cho họ, tạo ra thế giới súc sanh cho 
họ. Người sống biết ơn thì tạo ra thế giới nhân đạo, 
thế giới của chư thiên, thế giới của Bồ tát và Phật 
cho họ. 

Vì vậy, chúng ta ai cũng sinh ra từ cha mẹ, 
nhưng phước báo mỗi người mỗi khác, nên mùa Vụ 
Lan trở về, ta có cơ hội nhìn lại phước báo của 
mình để thấy phước báo của mình còn khuyết ở 
điểm nào thì cố gắng tu tập để bổ sung mặt đó, để 
ngay trong hiện tại, mình có thể hoàn thiện tương 
lai của mình, vì tương lai có mặt ngay trong đời 
sông hiện tại này. 

Trong kinh Địa Tạng có nói, chúng sanh đọa 


vào địa ngục, muôn kêu "cha ơi" mà không được, 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng.............................. -- <<: 4I 


muốn kêu "mẹ ơi" mà không được. Cho nên "cha 
ơi", "mẹ ơi" là tiếng gọi tình cảm, tiếng gọi phước 
báo của con người. Còn bất hiếu thì không gọi 
được tiếng "cha ơi, mẹ ơi”. 

Quý vị cứ nghĩ rằng, loài súc sanh, ví như 
con chó chăng hạn, nếu mình hỏi "chó ơi chó, cha 
con ở đâu”- nó không chỉ được, "ông nội con ở đâu, 
bà ngoại con ở đâu"- thì nó lại càng không biết. 
Cho nên, ta còn có đủ cả ông nội, bà nội; có đủ cả 
ông ngoại, bà ngoại; còn có đầy đủ cha mẹ; có đủ 
cả hai dòng họ nội ngoại là phước báo của chúng ta 
ở trong loài người. Hễ mình không biết trân trọng, 
không biết hiếu kính, thì phước báo làm người của 
mình sẽ bị rơi mất. Mỗi khi bị rơi mất, mình sẽ sinh 
vào đâu? Sinh vào thế giới loài người không có cha 
mẹ, không biết cha ở đâu, không biết mẹ ở đâu, 
không biết dòng họ mình ở đâu. 

Nếu quả báo khốc liệt hơn, thì mình có thê bị 


rơi vào loài súc sanh, và nêu khôc liệt hơn nữa, thì 


T2: shẾckóy ty 0(0 16g0Eeiný v69 sverhdbdVarykdlullesgtbeiasd Thích Thái Hòa 


sẽ bị rơi vào những loài thấp kém hơn ở nơi địa 
ngục. Cho nên, ta phải thấy mình có cha có mẹ, 
mình biết dòng họ nội ngoại của mình, tổ tiên của 
mình, đó là phước báo lớn lắm của loài người, đó là 
nét đặc biệt của loài người. 

Làm loài người sinh ra ở những nơi biên địa 
hạ tiện, họ không biết dòng họ nội ngoại. Mấy 
người Tây phương chưa hắn họ đã biết dòng họ nội 
ngoại của họ một cách kỹ lưỡng, ngay cả cha mẹ 
của họ, mới 60 tuổi, họ đã cho vào ở viện dưỡng 
lão. Cho nên, tiếng gọi "cha" "mẹ" không phải dễ 
đâu. Nhiều người Tây phương qua Việt Nam mà tôi 
có dịp đã tiếp xúc, họ nói với tôi răng, họ rất thích 
đạo lý Á Đông, vì họ thấy giữa người chết và người 
sông rất gần gũi với nhau, và hình như có mặt bên 
nhau; trong đời sống gia đình ba bốn thế hệ có thể 
sống chung được với nhau, đó là nét đặc biệt của 
đạo lý Việt nam, mà Tây phương không có. 


Do đó, ta sinh ra ở Việt nam, ta có phước 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng.............................. .--- -- «<<: 43 


báo đó của người Việt nam, nhưng nếu ta sinh qua 
các nước Tây phương, ta có thể có phước báo 
hưởng thụ những tiện nghi vật chất, còn những 
phước báo tình cảm dài lâu giữa cha mẹ và con cái 
thì khó có thẻ. 

Có một thầy học trong Vạn Hạnh ra thăm tôi, 
thưa với tôi " Bạch Thầy con có học bồng đi học 
Tiến sĩ ở Mỹ, nên con ra thăm và đảnh lễ Thây, để 
con đi học. Thầy có khuyên con điều gì không?". 
Tôi cười và nói "Con học xong cử nhân là con có 
đủ căn bản trí thức đề biết rồi. Nhưng dù sao, Thầy 
cũng nói cho con biết rằng, ở bên Tây phương đời 
sống tỉnh thần nghèo lắm. Do đó, con phải liệu lo 
lây tinh thần của con cho con. Qua đó, dứt khoát 
con sẽ nghèo đời sống tỉnh thần, nghèo đời sống 
tình cảm. Còn những thứ khác, Thầy không có 
nói". Thì đúng ngày hôm kia, tôi nhận email của 
Thầy ấy, Thây ấy nói cho tôi biết rằng: "Thầy ơi, 


Thầy nói đúng như nhà tiên tri vậy. Con không 


TP ch ky c0ny0ft tuôbo ý 060 svertbdtainkida sa java Thích Thái Hòa 


tưởng tượng được, con người nơi đây rất thèm khát 
thời gian và tình cảm". Và tôi đã trả lời bằng email 
cho Thây ấy, tôi nói "con sẽ tiếp tục băng giá, lạnh 
lẽo nữa, chứ không phải chỉ ngang đó đâu". 

Cho nên, tôi nói để quý vị thấy, mình có 
phước báo sống trong tình cảm thiêng liêng của cha 
và mẹ, từ đó mình có tình cảm thiêng liêng giữa 
con người với con người. Nếu mình không có tình 
cảm giữa cha và mẹ nuôi dưỡng, mình không có 
hấp thụ tình cảm từ cha và mẹ, thì mình đi ra giữa 
xã hội sẽ không bao giờ có tình người. Cho nên, 
muốn có tình người, trước hết phải có tình cha, tình 
mẹ sưởi âm, nuôi dưỡng mình. 

Vu Lan về, mình có cơ hội tiếp xúc với cha 
mình, với mẹ mình một cách đích thực. Do đó, mẹ 
mình chết rồi mà vẫn còn, cha mình chết rồi mà 
vẫn còn; chứ không phải cha mình đang sống đó 
mà không còn, mẹ mình đang sống đó mà không 


còn. Nêu cha mình sông đó mà không còn, mẹ 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng.............................. .--- -- «5<: 45 


mình sống đó mà không còn, chứng tỏ ngay trong 
đời sống hiện tại, mình đã mất phước báo làm con 
và cha mẹ cũng đã mất đi phước báo làm cha mẹ! 
Dường như ở nước Mỹ, phước báo làm cha 
mẹ chỉ có 18 năm, phước báo làm con cũng chỉ có 
chừng đó thôi. Tức là từ 1 đến 18 tuổi, con cái sống 
trong gia đình, có cha có mẹ, cha nói con nghe, con 
nói cha mẹ nghe. Qua 18 tuổi, họ mất phước báo 
đó rồi, cha mẹ mà đụng đến con cái là con cái gỌI 
ngay cảnh sát. Còn ở Việt Nam mình, hễ cha mẹ 
còn sống ngày nào thì có quyền làm cha mẹ ngày 
đó, và dù con cái đã đến 80 tuổi đi nữa, thì vẫn còn 
có quyền làm cha mẹ và la rầy con cái như thường. 
Cho nên, trên trái đất này, nếu chọn phước báo 
làm người, thì tôi sẽ chọn dân tộc Việt Nam; và chọn 
sinh ra ở nhà quê. Bà mẹ nhà quê dễ thương lắm, ông 
cha nhà quê dễ thương lắm. Bà mẹ nhà quê dễ 
thương hơn bà mẹ thành phó. Tôi nói như thế thì có 


đụng chạm đến một số bà mẹ ở thành phô. 


THỦ) -A6kg: 1ov0016g8Eeig xi6 ioveritodlaTnvdlallogfbeToyvra Thích Thái Hòa 


Bởi vì, nếu sinh vào nơi nhà bà mẹ thành 
phó, mình có thể bị mẹ mình nói láo với mình khi 
mình mới 3 tháng: bà không cho mình bú trực tiếp 
sữa của bà, khi mình khóc, bà sẽ lấy núm vú cao su 
nhét vào miệng mình, và bảo "vú và sữa của mẹ 
đây, con bú và nín đi!". Còn bà mẹ quê thì cho con 
bú mớm 3 năm. Vì thế khi tôi tái sinh làm người, 
tôi sẽ chọn bà mẹ nhà quê. Bà mẹ tôi là một bà mẹ 
nghèo, vì không có tiền mua sữa cho con, nên bà sẽ 
cho con bú sữa trực tiếp của mình. Chính hành 
động của bà mẹ cho con bú trực tiếp sữa của mình 
là hành động và cử chỉ hết sức cần thiết đối với 
người con. Vì đó là hành động và cử chỉ tạo nên 
trái tìm và ngôn ngữ tình cảm đầu tiên nuôi dưỡng 
chúng ta. 

Khi nghe pháp thoại này, thì các bà mẹ quê 
cũng vui phải không? Và các bà mẹ thành phố có 
những vị cũng giật mình phải không? Cho nên, đã 


có nhiêu bà mẹ thành phô hỏi tôi tại sao con của 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng.............................. -- 5<: 47 


mình quá ngỗ nghịch, dạy không được. Không phải 
nó ngõ nghịch, mà tại vì ngay buổi đầu, mình nuôi 
nó bằng sữa bò, bằng sữa ensure... nên sự hình 
thành tình cảm giữa bà mẹ với người con đã mất đi 
chất xúc tác hữu cơ căn bản. 

Ngay từ buổi lọt lòng, trái tim của người con 
đã bị bà mẹ “hiện đại hóa”, bằng núm vú cao su và 
sữa bò công nghiệp, thì khi lớn lên người con cũng sẽ 
có hành động, ngôn ngữ và tình cảm “hiện đại hóa” 
như bà mẹ của nó đã “hiện đại hóa” cho nó ngay từ 
buổi đầu! Đây là điều mà những người làm cha mẹ 
hiện nay sinh con và nuôi con cân phải lưu ý! 

Tiếp xúc với tứ thân phụ mẫu 

Khi mà chúng ta thiết lập đời sống hạnh 
phúc lứa đôi, mỗi người chúng ta có đến hai cha 
hai mẹ. Khi người này đã trao trái tim cho người 
kia và người kia đã trao trái tim của họ lại cho 
người này thì trong trái tim đó, kẻm theo cha mẹ 


bên này và cha mẹ bên kia. Khi mình có gia đình 


S1 cho T0 t6gôEoi ný g0Â0svexhdbdVairdaasdeiasda Thích Thái Hòa 


rồi, mình nhìn vào trái tim có bốn hình ảnh, hình 
ảnh của cha mẹ mình, hình ảnh của cha mẹ chồng 
hoặc vợ mình, và khi đó, mình đối xử như thế nào? 
Mình đối xử với cha mẹ chồng mình cũng như cha 
mẹ mình và đối xử với cha mẹ vợ mình cũng như 
cha mẹ mình. Mình hiến tặng trái tim mình cho 
người mình yêu và được cha mẹ của hai bên và 
dòng họ hai bên cho phép, như vậy mình từ một 
cha, một mẹ trở thành hai cha, hai mẹ. Giàu không? 
Minh giàu cha mẹ, thì mình giàu tình cảm, và giàu 
tình cảm thì trách nhiệm của mình đối với những 
tình cảm ấy lại nặng hơn. Còn nếu mà mình có vợ, 
hoặc có chồng rồi, nhưng khi làm vợ, mình coi cha 
mẹ chồng không ra gì hoặc khi làm chồng, mình 
coi cha mẹ vợ không ra gì, thì hạnh phúc của mình 
thế nào? Chắc chăn, hạnh phúc của mình sẽ khó 
bảo toàn! 

Cho nên khi đã có gia đình rồi, trong trái tim 


mình phải có cả bôn hình ảnh cha và mẹ. Bôn hình 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng............................. .--- --<<<- 49 


ảnh này phải bình đăng. Còn nếu mình nghiêng về 
một phía, hoặc bên nặng bên nhẹ là hạnh phúc của 
gia đình mình không có gì bảo đảm cả. Nếu mình 
làm dâu, làm rễ mà coi trọng cha mẹ mình hơn cha 
mẹ chồng hoặc vợ thì hạnh phúc của mình bắt đầu 
lung lay, chiếc xe đi trên đường đời của mình bắt 
đầu nghiêng bánh và nếu gặp một cục đá nhỏ cũng 
có thể nhào xuống hố. Phải không? Phần nhiều 
hạnh phúc đổ vỡ không phải chỉ do hai người 
không đồng quan điểm mà đôi khi là do cha mẹ cả 
hai bên không đồng quan điểm cũng tạo ra đồ vỡ. 
Cho nên, hạnh phúc của chúng ta được bảo toàn 
không phải chỉ có hai ta mà còn nhờ cả hai phía nội 
ngoại của chúng ta giúp ta nữa. 

Do đó, ân nghĩa mà chúng ta có được hạnh 
phúc trong đời sống gia đình nhờ vào cha mẹ cả hai 
phía là rất lớn. Người đời có câu rất hay "thông gia 


Ana!t 


là bà con tiên". Bà con tiên chứ không phải bà con 


ở trần gian! Nên tình thông gia là quý lắm. Vì vậy, 


TỤC: + mui 0065x056 61102966 baatmdlanaslifastbdbveo Thích Thái Hòa 


vợ chồng có gì không bằng lòng mà nghĩ đến cha 
mẹ hai phía là tự nhiên sẽ được hóa giải. Mình đi 
tới với nhau đừng nông nổi. Mình phải đi tới với 
nhau bằng sự thông minh để tạo ra sự an ổn cho 
cha mẹ hai phía và hạnh phúc, an toàn từ hai phía. 
Đừng dại nghiêng về một phía! Nghiêng về một 
phía là hạnh phúc của hai phía sẽ đồ vỡ liên. 

Trừ phi mình ở từ đường thì thôi, chứ tôi 
nghĩ rằng, ngôi nhà do hai vợ chồng làm nên, nếu 
cha mẹ cả hai bên đều đã qua đời, mình nên thờ cha 
mẹ cả hai phía. Cháu nội, cháu ngoại gì vào thắp 
hương cũng có thê thấy được ông bà nội ngoại của 
mình. Hình ảnh thờ phụng như vậy rất là đẹp. 

Con gái hay nghĩ rằng, ba mẹ mình đã có 
con trai thờ rồi. Con trai chắc gì đã thờ. Biết đâu nó 
theo đạo không có ông bà thì sao, lại còn ham đá 
bóng, cafe, quán nhậu.... tâm trí mờ tối có biết ân 
nghĩa cha mẹ như thế nào đâu mà thờ! Cho nên, 


trong tim mình có cha thì cũng có mẹ, có ông bà 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng............................ .... -- 5<: 5l 


nội thì cũng phải có ông bà ngoại. Làm được như 
thế thì chuyện trọng nam khinh nữ trong xã hội sẽ 
bị xóa dẫn, vì con trai hay con gái gì cũng đều thờ 
cha mẹ hết. Do đó, mình phải đổi cách nhìn, cách 
hành xử mới có khả năng xóa đổi ý niệm trọng nam, 
khinh nữ trong dòng tộc và ngoài xã hội. 

Tôi nghĩ rằng, các chương trình giáo dục 
hiện nay, nên giáo dục như thế. Còn nếu giáo dục 
mà quên mất tô tiên ông bà, đó là một sự giáo dục 
khiếm khuyết, và giáo dục thiên về bên nam, khinh 
bên nữ hay thiên về bên nữ, khinh bên nam cũng là 
sự giáo dục khiếm khuyết. Bởi vì giáo dục như thế 
thiên về một phía, làm cho sự an toàn của gia đình 
và xã hội bị nghiêng đồ. Vì vậy, mình phải đổi lại 
cách nhìn, cách suy nghĩ, cách giáo dục để đời sống 
con người có sự an toàn. An toàn ngay trong đời 
sông gia đình, tín ngưỡng tâm linh, và như vậy đời 
sống xã hội cũng sẽ an toản. Đây là một trong 


những sự thật về hạnh phúc gia đình và an toàn xã 


220 fyb0i 0n 06u0a05,101104 6x aubidedflandslaaxtbiniel Thích Thái Hòa 


hội mà các nhà làm Đạo đức, làm Văn hóa, làm 
Giáo dục, nhà Lập pháp, Tư pháp và Hành pháp 
cần phải biết. 

Trong Phật giáo đã nói đến tứ thân phụ mẫu, 
ta cần khai triển tinh thần này để có cách nhìn mới 
hơn đối với nam và nữ, đối với con trai và con gái. 
Tôi nghĩ răng, quan niệm "tứ thân phụ mẫu" đã có 
từ rất lâu trong cái nhìn duyên khởi của Phật giáo, 
và đã đóng góp vào trong gia tài đạo đức, tín 
ngưỡng và văn hóa Việt Nam. Nên, ta cần khai 
triển tinh thần “tứ thân phụ mẫu” này để áp dụng 
vào đời sống gia đình và đời sống tâm linh. 

Ngôi nhà cha mẹ cho con gái của mình mà 
người rễ được kế thừa, nhưng khi thờ thì chỉ thờ 
cha mẹ bên chồng, còn cha mẹ bên vợ không được 
thờ. Như vậy thật vô lý, không ai chấp nhận được. 
Mình lấy vợ được cha mẹ vợ cho nhà cửa, mà mình 
chỉ thờ cha mẹ mình, còn cha mẹ vợ mình không 


thờ, như vậy thì nhân nghĩa của mình như thế nào? 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng.............................. .--- -- «5<: Đ 


Công tâm và đạo đức của mình ra sao? Cho nên, 
mình phải có cách nhìn mới, có cách giáo dục mới 
để vấn đề nhân nghĩa của con người được vẹn toàn, 
đạo đức của con người được thăng hoa. Nên, tôi 
nghĩ rằng, nếu muốn bình đẳng nam nữ, thì trước 
hết ta nên bình đăng từ điểm này. Và từ nơi điểm 
này mà đời sống hạnh phúc gia đình của con người 
được ổn định và thăng hoa, xã hội sẽ bớt đi rất 
nhiều gánh nặng. 

Tiếp xúc với thất thế phụ mẫu 

Thất thế phụ mẫu tức là bảy đời cha mẹ. Đó 
là từ ngữ ta hay nghe trong mỗi dịp Vu lan về. Tại 
sao không lấy tám đời, chín đời, mười đời mà chỉ 
lẫy bảy đời thôi? 

Lấy bảy đời là lẫy theo cách nhìn của một vị 
thánh giả Dự lưu. Bởi vì vị thánh giả khi tu tập đạt 
tới quả Dự lưu, tức là họ gia nhập vào dòng thánh. 
Mỗi khi đã gia nhập được vào dòng dõi bậc thánh, 


thì vị đó chỉ còn ở trong sinh tử bảy đời nữa. Cho 


T1 s0 0006 0a06 01104 6paxatuflanislfastbdbvel Thích Thái Hòa 


nên, trong bảy đời đó, vị ấy cần phải có cha mẹ và 
chọn cha mẹ để tái sinh. 

Như chúng ta chưa chứng được thánh quả 
Dự lưu, thì không biết đến khi nào mới hết sinh tử, 
nhưng vị thánh giả Dự lưu, bằng tuệ giác, biết được 
còn bảy đời nữa thì thoát ly sinh tử. 

Do đâu mà vị thánh giả này thấy được? Là 
do tu tập, vị ấy đoạn trừ được nghi ngờ đối với Phật 
Pháp Tăng và đoạn trừ được những tín điều sai 
lầm, còn đối với tham sân si, thì chưa đoạn được 
hăn, nhưng đã chế ngự được đối với chúng. 

Trong đời sống, ta tham cái gì là ta không 
thấy được cái đó và không thấy được những gì 
chung quanh cái đó. Ta tham ăn thì không thấy cái 
gì khác mà chỉ thấy ăn thôi, và một đôi khi ta cũng 
không thấy được cái ta đang ăn, nên ta ăn một cách 
thô bạo và rất thiểu văn hóa. Do đó, mỗi khi chế 
ngự được tham thì tầm nhìn của ta rộng lớn ra. Chế 


ngự được sân, tâm nhìn của ta sẽ lớn ra. Chuyên 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng............................ .--- -- «55+ SR) 


hóa được tâm nghi ngờ của ta, tầm nhìn ta sẽ lớn 
ra. Chuyển hóa giáo điều, tín ngưỡng sai lầm của ta 
thì tầm nhìn của ta sẽ lớn ra. Và chuyền hóa những 
nhận thức sai lầm đối với bản thân, đối với các cảm 
giác, các tri giác của ta, đối với các chủng tử tâm 
hành của ta, thì tầm nhìn của ta sẽ lớn ra, nên ta có 
khả năng tiên liệu rằng, ta chỉ còn bảy đời nữa là 
chấm dứt sinh tử. 

Nên, bảy đời cha mẹ là dựa vào cái nhìn của 
các vị thánh giả chứng được quả Dự lưu, do chế 
ngự được tham, sân, chuyển hóa được giới cấm 
thủ, nghi và tà kiến vậy. 

Ai chứng được quả vị này? Tất cả chúng ta 
có niềm tin đối với đức Phật và tu tập theo pháp 
Ngài dạy, thì tất cả chúng ta đều có thể chứng 
được, chứ không phải chỉ hàng xuất gia mới chứng 
quả Dự lưu. Hễ tin Phật với đức tin thuần tịnh, 
trong sáng và tha thiết đoạn trừ các phiền não, thì 


mình có thể chứng được quả Dự lưu. 


5Í): s0 0n06u0a06 011046 sauidedlanvclafastbdboveo Thích Thái Hòa 


Bởi vì một người tin Phật quá tha thiết thì vị 
đó không có tham, không có sân. Đệ tử Phật mà 
tham thì chướng quá. Đệ tử Phật mà sân thì chướng 
quá. Tin Phật như vậy thì lòng tham tự giảm lần, 
lòng sân tự giảm lần, và an lạc sẽ phát sinh trong 
ta. Ta nói rằng, "trong đời tôi, tôi không đi con 
đường nào khác hơn là con đường Tam bảo”. Chính 
niềm tin vững chãi như vậy, xóa đi những nghi ngờ 
của mình đối với Tam bảo. Và mình không đi theo, 
không tuân thủ những đạo đức, văn hóa, tín ngưỡng, 
tập tục sai lầm nữa, mà chỉ đi theo Tam bảo thôi. 
Mình không còn rơi vào cái hiểu biết chết là hết mà 
cũng không rơi vào cái hiểu linh hồn là bất diệt, mà 
mình biết rằng, chết không phải là hết, chết cũng 
không phải là thường còn, mà chết rồi sẽ theo 
nghiệp tái sinh trong lục đạo chúng sinh. Nghiệp 
thức có thể rơi vào địa ngục, có thể rơi vào ngạ 
qUỶ, CÓ thể làm súc sanh, có thể rơi vào A Tu la, có 


thê làm người, có thê làm trời và nêu mình tu tập, 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng.............................. -- 5<: 57 


mình có thê thoát ra khỏi sinh tử luân hồi và đạt tới 
cảnh giới bất sinh bất diệt như chư Phật. Do niềm 
tin như vậy, do hiểu biết như vậy mà mình thực 
tập. chế ngự được tham, sân, s1, chế ngự được nghĩ 
ngờ của mình và dự vào được dòng dõi bậc thánh, 
nên gọi là Dự lưu. 

Và khi mình dự được vào dòng dõi đó, mình 
biết rằng, mình chỉ còn tái sinh trong bảy đời nữa 
thôi. Tái sinh trong cõi người thì phải có cha, có 
mẹ, phải không? Khi đã có tầm nhìn như thế tồi, 
mình chọn cha mẹ để tái sinh. Cho nên, trước đó 
tôi có nói, giả như tôi phải tái sinh, thì tôi tái sinh ở 
đâu? Ở Việt Nam, nơi vùng nhà quê, ở nhà bả mẹ 
quê. Mình có quyền lựa chọn. Mình có đủ tuệ giác 
để chọn bà mẹ quê của mình thật thà, hiền lành, 
chân chất. Mình gá vào đó để có bà mẹ quê như 
vậy, rồi mình tiếp tục tu tập. Và mình có ông cha 
rất dễ thương, có đạo tâm. Ông cha đạp xích lô 


hiền lành, chất phát, chở hàng không mất, được 


S0 À6 0n0 605x066 01126 6xautfedftanaclafastbdbveo Thích Thái Hòa 


mọi khách hàng tin tưởng. Có người cha sống và 
làm việc được mọi người tin tưởng như vậy có 
sướng không? Nếu mình có ông cha làm quan mà 
tham những, hối lộ của người ta, thì mình sướng 
chi, đâu có vinh dự bằng ông cha đạp xích lô sống 
hiền lành, chơn chất, được mọi người tin tưởng. 
Nên, thà làm con của bà mẹ quê hiền lành, của một 
vị đạp xích lô, xe thô chất phát, đạo đức, còn hơn 
làm con của người làm quan tham nhũng. Mình 
chọn những vị đạo đức đó làm cha mẹ mình để tiếp 
tục tu tập, nhằm bảy đời nữa, chấm dứt sinh tử luân 
hồi. Nên, cha mẹ bảy đời là từ cái thấy, cái biết của 
vị thánh giả Dự lưu vậy. 

Nếu mình đầu thai ở hoàng cung, làm con 
của vị vua và hoàng hậu, ăn ở hiền lành, đức độ, thì 
chuyện quá hiếm hoi. Nhưng, những chỗ như vậy 
nhiều người có phước đức đã sinh rồi, mình phước 
đức ít khó mà sinh vào được những trú xứ như vậy. 


Khi có tuệ giác của vị thánh giả Dự lưu, 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng............................. -- «+: 59 


mình có quyền chọn cha mẹ để tái sanh. Còn mình 
chưa có được tuệ giác của vị thánh quả Dự lưu, thì 
mình tái sinh theo nghiệp, nên may nhờ rủi chịu, 
mình không có khả năng chọn lựa được nơi để tái 
sinh. Đôi khi nghiệp mình nặng chủng súc sanh, 
liền chun vào bụng của mẹ chó, mẹ mèo, đôi khi 
nghiệp mình nặng quá, chun vào chỗ mẹ heo - một 
bây lúc nhúc năm bảy con. 

Có người hỏi tôi cha mẹ chết rồi thì mình 
phải thể hiện hiếu kính như thế nào? Mình có thể 
lạy Phật, tụng kinh cầu nguyện cho cha mẹ đã qua 
đời, mình có thể tác bạch rằng: 

"Kính bạch Tam Báo, kính bạch mười phương 
chư Phật, chư đại Bồ tát chứng mình cho con! 

Bởi vì trước đây con không biết nhân quả, 
con không biết nghiệp bảo luân hôi, con không biết 
tin Phật Pháp Tăng, nên con không hiểu, khiến 
ngày trước, con có nhiều hành vi và cử chỉ sai lầm 


không làm cho cha mẹ con vui, giờ phút này con 


QẾ ng 0m06 batbe s09 6 aubibelandslilastbdbvel Thích Thái Hòa 


xin sảm hồi tất cả những lỗi lầm mà con đã tạo ra. 
Xin cha mẹ đã qua đời hoan hỷ tha thứ cho con!” 

Sau đó, mình pha nước trà mời ba mẹ uống, 
mình dọn cơm mời ba mẹ ăn. Trong bữa cơm nào, 
mình cũng dọn thêm hai chén, mình nghĩ cha mẹ 
đang ngồi ăn với mình, mình chắp tay lại mời cha 
mẹ dùng cơm. Người khác nhìn vào tưởng mình 
điên, nhưng đó là cách để mình tiếp xúc với cha mẹ 
đã qua đời vậy. 

Tiếp xúc với pháp giới đa sanh phụ mẫu 

Trong kinh Báo Ân có ghi lại: Đức Phật đi 
về phía Nam của tịnh xá Kỳ Hoàn và Ngài thấy 
một đống xương khô, Ngài cúi xuống sát đất đảnh 
lễ đồng xương khô ấy. Ngài A Nan thắc mắc, Đức 
Phật là bậc trí tuệ như vậy, là cha từ bi của muôn 
loài mà sao lại đảnh lễ đống xương khô ấy một 
cách cung kính như vậy. Đức Phật đã trả lời cho 
Ngài A Nan rằng: "Tôn giả, tuy là đệ tử thượng túc 


của Như Lai, nhưng trí tuệ còn khiếm khuyết. 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng.......................... ... -- 5<: 61 


Đống xương khô ấy có thể là tổ tiên nhiều kiếp, cha 
mẹ nhiều đời của ta, nên ta đã chí thành kính lễ". 

Như vậy, đại chúng thấy, chúng ta đã bỏ thân 
và có được thân này là đã trải qua vô lượng kiếp. 
Chúng ta trải qua vô lượng kiếp bỏ thân và thọ thân 
nảy là chúng ta trải qua vô lượng kiếp đã từng làm 
tổ tiên ông bà của nhau, chúng ta đã từng làm cha 
mẹ, đã từng làm con cái với nhau, không biết đâu 
là ngăn mé hết. Chúng ta chỉ nhìn cha mẹ mình 
trong hiện tại là ta mới nhìn bằng con mắt cận thị 
thôi. Chúng ta nói cha mẹ bảy đời là chúng ta mới 
nhìn bằng con mắt viễn thị thôi. Bây giờ đây nói 
pháp giới đa sanh phụ mẫu là ta nói đến cha mẹ của 
chúng ta với vô số đời kiếp. Và trong thân thể của 
chúng ta có rất nhiều chất liệu của pháp giới chúng 
sanh tạo thành. 

Cái nhìn pháp giới đa sanh phụ mẫu là cái 
nhìn tương tức tương nhập của bậc toàn giác. Cái 


nhìn như vậy là cái nhìn của con mắt toàn hảo, mặt 


Đố cay rau cau ếtttybbg 0 04066mayhlefrdpdafaieeglvO Thích Thái Hòa 
chánh biến tri, chỉ có Phật mới có cái thấy ấy. 

Trong đống xương mà Đức Phật lễ lạy đó, 
cũng đã có xương của mình, có xương của anh em, 
bà con của mình. Trong đống xương đó đã có ông 
bà tổ tiên nội ngoại, cha mẹ nhiều đời của mình. 
Nhưng, vì nhục nhãn hay mắt thịt của mình không 
thấy, nên Đức Phật lạy xuống là cái cớ để nói về 
cha mẹ nhiều đời của tất cả chúng ta và nhân đó, 
Đức Phật dạy về hiếu nghĩa, về lòng biết ơn và báo 
ơn cho chúng ta đôi với cha mẹ. 

Chúng ta ngồi đây, đâu phải chỉ mới một lần 
mà là rất nhiều lần. "Ngã kim nhật tại tọa chi địa, 
cô chi nhân tằng tiên ngạ tọa chi"- Nghĩa là "chỗ 
đất mà ta đang ngồi đây, nhiều đời về trước đã có 
người ngồi rồi". Nếu mình không từng ngồi đây thì 
không bao giờ mình đang ngồi. Và nếu mình không 
từng ngồi, không đang ngồi thì không bao giờ mình 
sẽ ngồi. Nhưng, mình đang ngôi, nghĩa là mình đã 


từng ngôi và sẽ ngôi trong tương lai dưới nhiêu 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng.............................. .--- -- «5<: 63 


hình thức khác nhau. 

Chỉ nghĩ đến ơn một bà mẹ thôi, mà biết bao 
nhiêu lời ca, tiếng nhạc, bao nhiêu văn chương để 
diễn tả, huống chi mình biết ơn nhiều bà mẹ thì 
hạnh phúc của mình sẽ lớn lao như thế nào, cái 
giàu có về đạo lý, về văn, thơ, về thi ca, về nghệ 
thuật sẽ rộng lớn như thế nào! Mình mới có một 
ông cha thôi, mà mình có hạnh phúc rất nhiều, 
huống chi mình có vô số ông cha thì hạnh phúc biết 
mấy! Và mình mới có tổ tiên ông bà nội ngoại 
trong hiện tại là thấy hạnh phúc quá nhiều rồi, 
huống gì mình có vô số tỔ tiên, ông bà nội ngoại thì 
hạnh phúc biết mấy! 

Cho nên, khi một người có tầm nhìn lớn, có 
một sự hiểu biết lớn, có một tâm hồn lớn, người đó 
lúc nào và ở đâu cũng có hạnh phúc. Bởi vì cái biết 
của họ quá lớn, quá mênh mông, họ nhìn đâu cũng 
thấy cha của họ, thấy mẹ của họ, nhìn đâu họ cũng 


thấy thân thể của họ. 


ti -vf n0 0m0 61x05, s0v0196 ag2mftaoie6iAstbdbvieo Thích Thái Hòa 


Do đó, trước khi nhập niết bàn, Đức Phật đi 
từ chỗ này qua chỗ khác, cuối cùng, Ngài tới khu 
rừng Ta La Song Thọ và quyết định nhập niết bản 
ở đó. Ngài A Nan thắc mắc :" Bạch Thế Tôn, nơi 
đây khu rừng nhỏ, thành phố nhỏ, sao Thế Tôn 
không nhập niết bàn ở nơi thành phố lớn để dân 
chúng có thể đến chiêm ngưỡng Thế Tôn". Đức 
Phật nói: "Ta đã từng xả thân nơi đây rất nhiều lần. 
Nhiều đời ta làm Chuyển luân thánh vương và xả 
thân tại đây. Nên bây giờ Như Lai cũng muốn xả 
thân tại đây". 

Chúng ta cũng vậy, nhiều lần đã thọ thân và 
xả thân, nên thân thể của mình nhiều như cát bụi, vì 
vậy mình chạm vào đâu cũng chạm tới thân thể của 
mình hết, chứ đừng có nghĩ ở Huế, Sài gòn hay Hà 
nội mới là thân thể của mình. 

Bây giờ mình học pháp giới đa sanh phụ 
mẫu rồi, thì ở đâu mình chạm tới là chạm tới thân 


thê của mình; ở đâu mình chạm tới là chạm tới thân 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng............................. .--- -- «5<: 65 


thể của tổ tiên, ông bà cha mẹ mình và ở đâu mình 
chạm tới là chạm tới quê hương đất nước của mình. 
Cho nên, với cái nhìn pháp giới đa sanh phụ mẫu, 
thì tình cảm của mình trở thành không biên giới, 
trở thành vô hạn. 

Trước đó, tôi nói: giả như tôi sinh ra ở Việt 
Nam, chọn bả mẹ quê là nói theo cách nói của cái 
thấy, cái biết còn hạn chế, phải không? Còn khi 
tiến tới tuệ giác rộng lớn, tuệ giác đích thực rồi, thì 
thấy răng không đâu là không phải quê hương của 
mình và thấy cái gì cũng đều là thân thể mình, 
nghĩa là mình nhìn tất cả mọi vật, đều thấy có thân 
thể của mình ở trong đó; mình nhìn tất cả mọi vật 
đều là anh em, bà con, người thân của mình; mình 
nhìn cái gì cũng thấy có thể giúp mình sinh ra, nên 
cái gì cũng có thể là cha mẹ của mình, là ân nhân 
của mình; cái gì cũng để cho mình tôn kính, quý 
trọng, biết ơn cả, nên cái gì cũng là tổ tiên, cha mẹ, 


anh em, bà con của mình. Do đó, chạm vào đâu ta 


s0 i00n06iba0be slx046nasibulaoieisstedbvel Thích Thái Hòa 


cũng đều thấy thân thể mình; chạm vào đâu ta cũng 
thấy ông bà tổ tiên mình, chạm vào đâu ta cũng đều 
thấy giang sơn tổ quốc của mình, chứ không phải 
chỉ có một giang sơn của mình là mấy chục triệu 
dân, là mấy ngàn cây số, rồi phân biệt quốc gia này 
quốc gia khác, để rồi đấm đá nhau, giành giựt nhau, 
đồ xương đồ máu, gây khổ và thù hận cho nhau. 

Cho nên, với cái nhìn của pháp giới thân, cái 
nhìn của pháp giới đa sanh phụ mẫu thì ta không còn 
gì mà buôn tủi, mà than thở, mà "chiều chiều ra đứng 
ngõ sau, ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều". Cái đó 
cũng cần, mà cần cho một tầm nhìn hạn chế nảo đó. 

Như vậy, với cách nhìn pháp giới đa sanh 
phụ mẫu, khiến đời sống của ta trở nên giàu có. Ta 
giàu có thân thể, giàu có tâm hồn, giàu có tình cảm, 
giàu có hiểu biết, giàu có anh em, giàu có bạn bẻ, 
giàu có cha mẹ, giàu có tổ tiên ông bả, giàu có 
giang sơn tô quốc, giàu có cả cõi Phật nữa. 


Cho nên, mình không phải chỉ có “một cõi đi 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng............................. -- <<: 67 


về” như Trịnh Công Sơn nói. Mình có rất nhiều cõi 
để đi về. Vì không được học Phật sâu sắc và chín 
chăn, nên Trịnh Công Sơn chỉ rung động khá hơn 
người bình thường xí thôi. Do đó, lời nhạc “Một 
cõi đi về” của Trịnh Công Sơn là hay, nhưng chưa 
phải là hay lắm đâu! Chúng ta có rất nhiều cõi đi 
về, chứ không phải một cõi. Vì nghĩ và chỉ biết có 
một cõi, nên đời sống con người rất dễ sinh hối lộ 
và tham nhũng và người có quyền lực rất dễ độc 
tài. Mình có vô số cõi để đi về, nên không có ai có 
quyền lực thực sự để độc tài, và cũng không có gì 
chen lắn đề cần phải đút lót! 

Nên, cái nhìn pháp giới đa sanh phụ mẫu là 
cái nhìn giúp cho ta xóa đi những cái hiểu biết 
thiển cận và cục bộ, dẫn đời sống con người đi tới 
đời sống hòa bình và an lạc. 

Ý nghĩa Vu lan 

Vụ lan tiếng Phạn là Ullambana, nghĩa là 


giải đảo huyện: mở sợi dây treo ngược. Cái gì treo 


ĐỘ: cha 0m06 Balo x046xauabadlandsliastbdbovel Thích Thái Hòa 


ngược mình để cho mình bị khổ đau? Trước hết là 
do cái nhìn thiển cận của mình. Cái đó treo ngược 
mình, khống chế mình, hạn chế mình đối với hạnh 
phúc, đối với hiểu biết toàn diện. Vì do nhận thức 
của mình sai lầm đã tạo ra tội lỗi từ lời nói đến việc 
làm và tâm hồn. Cho nên, phải mở sợi dây treo 
ngược nhận thức của mình đề mình có chánh kiến. 
Khi có chánh kiến rồi, thì mình biết đâu là cha 
mình, đâu là mẹ mình, đâu là cha mẹ hiện tại, đâu 
là cha mẹ liên hệ hai phía, đâu là cha mẹ bảy đời, 
đâu là cha mẹ nhiều đời; mình có khả năng tháo gỡ, 
giúp cha mẹ ra khỏi sự trói buộc để được hạnh 
phúc an lạc. Đó là ý nghĩa Vu lan, ý nghĩa của giải 
đảo huyền. 

Ta có cái thấy pháp giới đa sanh phụ mẫu, ta 
không còn làm nhạc và hát với lời: "đời mất vui khi 
mẹ chẳng còn". 

Thấy pháp giới đa sanh phụ mẫu là thấy 
pháp giới duyên khởi. Duyên khởi là không một al, 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng............................... -- 5<: 69 


không một cái gì tự sinh hay tự hiện hữu mà sinh 
khởi là do có nhiều yếu tố tác động lên nhau và 
quan hệ với nhau. Nên, trong “một” có tất cả và 
trong tất cả đều có một. Một khởi, thì tất cả liên hệ 
đều khởi, nên gọi là pháp giới duyên khởi. Pháp 
giới đa sanh phụ mẫu là một cách nói khác của 
pháp giới duyên khởi vậy. 

Minh nhìn mây, nhìn nước, nhìn núi, nhìn 
sông, nhìn ánh năng...tất cả đều là duyên yêm trợ 
cho cái biết của mình sinh khởi và nếu nói theo 
duyên sinh, cái đó là cha là mẹ của mình. Cho nên 
ánh nắng là cha, là mẹ mình vì không có ánh nắng 
thì không có một cái gì được sinh ra hết. Do đó, 
mình phải biến niềm đau mất mẹ, mất cha thành 
một niềm hạnh phúc khác mới hơn, sâu hơn, phổ 
cập hơn từ nơi cái thấy, cái biết về pháp giới đa 
sanh phụ mẫu của mình. 

Vu Lan cách đây gần 20 năm, tôi nói pháp 


thoại cho GĐPT của Khuôn hội Kim An. Lúc đó, 


TU: 366: 006163856 x96 inierntodtasTiAdlallagfbuiayva Thích Thái Hòa 


các em oanh vũ cải hoa lên áo tôi, nhưng các em 
không biết tôi còn hay mất mẹ, nên đưa cả hoa 
hồng và hoa trắng, hỏi tôi "Thầy cài hoa nào". Tôi 
trả lời "Hoa nào cũng được". Em đó lúng túng. Tôi 
thấy tội, nên nói "con cài hoa trắng cho Thầy". Từ 
đó, tôi làm bài "Tình hoa trăng": 

"Áo tôi vàng em cài tình hoa trắng 

Tình trinh nguyên tình của mẹ ngày xưa 

Tôi không khóc khi áo cài hoa trắng 

Vì trong hoa tôi thấy mẹ tôi cười,..." 

Minh thấy mẹ mình bỏ một hình hải nhỏ, thể 
nhập vào hình hài lớn của toàn thể vũ trụ. Lúc đó, 
nhìn hoa gì mình cũng có thể thấy mẹ ở trong đó 
cả. Nên niềm cô đơn của mình, nỗi mất mẹ của 
mình, không có khả năng làm cho mình bị tê liệt. 

Văn hóa lành mạnh, đây ta đi lên để có một 
tâm hồn rộng lớn, với tầm nhìn rộng lớn thì ta mới 
sống có hạnh phúc. Còn văn hóa gợi nhớ, gợi 


thương trên hạn hữu, làm cho người ta quay cuồng 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng............................... .--- -- «<<: 7 
điên đảo ở trong cái nhìn, cái biết, cái cảm nhận 
giới hạn ấy, thì không hay ho gì, mà còn là tàn bạo 
và độc hại. 

Nếu là nhà tâm linh hay nhà làm văn hóa, thì 
phải có một tầm nhìn lớn, để giúp cho người ta đi 
tới một tầm nhìn lớn, một niềm vui lớn. Trong tầm 
nhìn lớn ấy, trong niềm hạnh phúc lớn ấy, ta thấy 
con người mình có mặt ở trong cả pháp giới và cha 
mẹ của ta cũng ở trong đó. Chỉ cần ngồi yên lắng, 
để cho tâm ta yên tịnh, ta sẽ thấy được cái vô hạn 
ngay nơi cái hữu hạn; cái siêu việt ngay nơi cái 
hiện tiền và cái cực lớn có ngay nơi một hạt bụi. 

Cho nên, Vu lan về, mình phải giải tỏa được 
những nỗi đau trong lòng mình. Và chỉ giải tỏa 
được, khi mình có tuệ giác và cái nhìn lớn. 

Vu lan duyên khởi là do Ngài Mục Kiên Liên 
tu tập đạt tới thần thông, nhớ đến mẹ, Ngài vận dụng 
đạo nhãn nhìn khắp lục đạo chúng sinh, thấy mẹ 


mình đang còn ở trong loài ngạ quý, đói khát. Khi 


DJ 2c xhẾy kg: out t6gfEsiny gHÂ( sverhibdfsindalasltdiovda Thích Thái Hòa 


Ngài vận dụng thần thông bưng cơm cho mẹ, mẹ 
Ngài tay trái che cơm lại, vì sợ loài ngạ quỷ giảnh 
cơm, tay phải bốc cơm ăn. Nhưng vì tâm bỏn sẻn bằần 
tiện khởi lên, nên khi đưa cơm vào miệng, cơm hóa 
than. Ngài Mục Kiền Liên xót xa và đau khổ, về thưa 
với Đức Phật. Đức Phật dạy phương pháp "ngày rằm 
tháng Bảy, ngày tăng tự tứ, ngày Phật hoan hỷ. Thầy 
nên thiết lập tứ sự cúng đường, cung thỉnh chư Tăng 
cầu nguyện cho mẹ, may ra nhờ năng lực thanh tịnh 
đó mà mẹ Thầy được giải thoát". 

Ngài Mục Kiền Liên đã thực hành và làm 
đúng như lời Phật dạy, nên sau đó mẹ của Ngài 
được sanh thiên và những người trong loài ngạ quỷ 
cũng được nhờ ân sủng đó mà tạm thời chấm dứt 
khổ đau. 

Truyền thông này đã được vua Bình Sa Vương 
và Mạt Lợi phu nhân thực hiện, được trưởng giả Cấp 
Cô Độc thực hiện tại Ấn Độ, vào thời Phật và đã 
được ghi lại trong kinh Báo Ân và kinh Vu Lan, sau 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng............................... -- «+: 73 


đó truyền đến Trung Hoa. Thời vua Lương Võ Đế 
của Trung hoa thế kỷ VI, đã có truyền thông Vu lan 
này rồi. Truyền thống này được thịnh hành nhất là 
vào thời Đường và được Võ hậu Tắc Thiên thực hiện 
hết lòng. Ở Việt Nam muộn lắm là vào thời đại LÝ - 
Trần, truyền thống Vụ lan, truyền thông báo hiếu, tự 
tứ đã được thể hiện. Như vậy là Vu Lan đã có trên 
các nước Á Châu, các nước theo kinh điển thuộc văn 
hệ Hán tạng thực hành. 

Tôi xin nhắc lại, báo ân báo hiếu là hạnh của 
Phật, nên Phật là một vị đại hiếu. "Con chim oanh 
vũ" là một trong những câu chuyện tiền thân của 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nói về hạnh hiếu của 
Ngài khi còn là chim oanh vũ. Và không có Bồ tát 
nào là không thực hành hạnh hiếu. Và cũng không 
có vị Thây tu nảo tu theo Phật giáo mà bắt hiếu cả. 

Cho nên, trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, 
chúng ta đọc, thấy rất rõ Ngài Liễu Quán khi xuất 


gia, cha mẹ già, Ngài xin thây tô vê hâu cha mẹ, 


IiẾt” Aöckg: con Ga ta Egi 00060 i0verntfbdVainkdalagfbuiovva Thích Thái Hòa 


chăm sóc cha mẹ. Khi cha mẹ qua đời, Ngài mới 
tiếp tục con đường xuất gia của mình. Ngài Nhất 
Định Tổ Từ Hiếu cũng vậy. Và vua Tự Đức cũng 
được xem là vị vua có hiếu nhất trong các vị vua 
triều Nguyễn. Có lần vua đi săn, gặp trời lụt, không 
về kịp đám giỗ. Nhà vua thấy mình có lỗi, nên khi 
Nguyễn Tri Phương đi đón về, nhà vua kiếm cây 
roi và nằm xuống để mẹ mình - là bà Từ Dũ đánh. 
Nhưng mẹ không nói chi cả, chỉ xây mặt vào tường 
thôi. Sau đó, thấy vua nằm, bà nói: "mình là vua, ở 
trên thiên hạ, đừng có ham chơi, để thời gian mà lo 
cho nước, cho dân". 

Như vậy, ta thấy hiếu, ai cũng có thể thể hiện 
được, nên trong đời sống ai mà có hiếu là người ấy 
có một đời sông đẹp. 

Ở trong đời, vô phước nhất là bất hiếu, có 
phước báo nhất là có hiếu. Cho nên, truyền thông Vu 
Lan là một truyền thống rất đẹp, trở thành một truyền 


thông đạo lý. Bây giờ người ta gọi là "lễ hội". Tôi 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng................................ -- <<: TÔ 


cho gọi "lễ hội" như thế là không đúng. Vu lan là một 
truyền thống tâm linh, tín ngưỡng cao đẹp, đã trở 
thành đạo lý rồi. Con người sống như vậy thì đạt tới 
như vậy, sống không phải như vậy thì mất như vậy. 
Cho nên, phải gọi là đạo lý, vì lễ Vu lan đã trở thành 
tín ngưỡng tâm linh cao quý tự nhiên của con người 
Á đông mà nhất là Việt nam vậy. 

Bây giờ trong trái tim chúng ta đã có một 
mùa Vu lan mới, một ý nghĩa mới, một hiểu biết 
mới về Vu lan. Chúng ta phải biến tất cả năm tháng 
đều trở thành năm tháng của Vu lan, năm tháng của 
những người con hiếu hạnh thì chúng ta ở đâu, lúc 
nào cũng gặp được cha mẹ của chúng ta trong trái 
tim mình, không còn mặc cảm mất cha, mất mẹ, là 
kẻ cô đơn lạc lõng giữa cuộc đời này. 


Nhuận Thuần Nguyên kính ghi 


SU)“S6ms (0ny00016g85einy x0Â0sverntodtaTndalagltuiovda Thích Thái Hòa 


Ý THỨC ĐÓI VỚI SỰ SÓNG 


(Pháp thoại Thấy Thích Thái Hòa giảng chúng chánh niệm 
tại múi Ngọc H Bắc sông Hương, bên bờ hô Thiên Nhã 


đêm rằm tháng giêng năm Canh Dân) 


Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Thưa đại chúng! Đêm rằm tháng giêng của 
mỗi năm, người ta thường gọi là tết Nguyên Tiêu. 
"Nguyên" nghĩa là bắt đầu và "tiêu" nghĩa là ban 
đêm. Đêm rằm tháng đầu tiên trong năm gọi là tết 
Nguyên Tiêu hay tết Thượng Nguyên. 

Tết Nguyên Tiêu còn gọi là tết Trạng 
Nguyên vì ngày xưa, vào đêm răm tháng giêng, các 
vị vua chúa mời các vị đỗ Tiến sĩ vào cung đề thiết 
đãi yến tiệc, trao đối thi ca, văn học, sau đó đến 
vườn Thượng uyền đề ngâm thơ, ngắm hoa, thưởng 
thức trăng rằm. 


Rằm tháng giêng cũng còn được gọi là Hội 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng............................... -- 5<: 1nP 


hoa đăng. Theo truyền thống Á Đông, ở các nước 
như Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Triều Tiên, 
Việt Nam..., vào ngày nảy, người ta dùng cây sào 
để treo những ngọn đèn lồng đã được thắp sáng lên 
cao. Ánh sáng của những ngọn đèn này chiếu vào 
nhà, mong có nhiều tài lộc. 

Thường, người ta dùng đèn sáp để thắp, và 
khi nhựa rơi xuống sẽ tạo thành các hình dáng khác 
nhau. Người ta dựa vào hình đó để dự đoán vận 
mệnh trong năm. Trên lồng đèn được vẽ hình 12 
con vật, tượng trưng cho mười hai tuổi; cũng có khi 
thay bằng hình con rồng. 

Ngày nay, một số nước đã biến Tết Nguyên 
Tiêu thành Tết của Tình Yêu, tết của Ngưu Lang 
Chức Nữ hiện đại, là thời điểm để trai gái tuổi trẻ 
có cơ hội hàn huyên tâm sự với nhau. 

Văn hóa mỗi nơi, mỗi lúc, mỗi thời đại có 
những biến đổi. Nhưng dù biến đổi cỡ nào đi nữa, 


thì khi chơi xuân, thưởng thức xuân, chúng ta phải 


XD! chương lon ta tEg 0ý v06 sverntodtaTnkdalaglbaiovva Thích Thái Hòa 


có ý thức để tiếp xúc cho được sự sống nơi mỗi 
chúng ta. 

Thưa đại chúng! Không có sự hiện hữu nào 
đơn thuần, cũng không có sự sống nào đơn thuần 
mà mọi sự sống và hiện hữu đều có liên quan tương 
tác với nhau. Nếu chúng ta không ý thức được sinh 
mệnh của chúng ta, thì chúng ta khó mà có hạnh 
phúc. Do đó, trước hết chúng ta phải ý thức cho rõ 
về sự sống của chúng ta, về sinh mệnh của chúng 
ta, VỀ sự quan hệ của chúng ta đối với mọi người, 
mọi loải và muôn vật thì chúng ta mới có hạnh 
phúc được. 

Vì vậy, thời pháp thoại hôm nay, tôi đã tạo 
cơ duyên cho quý vị ngồi bên bờ hồ Thiên Nhã, 
giữa núi rừng trùng điệp, giữa sự sống, sự chết, 
chúng ta có thể tiếp xúc được với sự sông mênh 
mông và sự chết vô cùng. Sự sống và sự chết chỉ là 
hai mặt của một bàn tay. 


Khi nào chúng ta ý thức được sự sông, sự 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng............................. -- 5<: 79 


chết là hai mặt của một bàn tay thì chúng ta mới 
sống có ý nghĩa và chết mới ra hồn. Nếu chúng ta 
không ý thức được sự sông và sự chết như vậy, thì 
chúng ta sống hời hợt, sống không ra sống, chết 
không ra chết. 

Chúng ta hiểu rõ được sự sống của chúng ta 
găn liền với quá khứ, gắn liền với hiện tại và gắn 
liền với tương lai, nên những gì chúng ta có ở đây 
là do tổ tiên chúng ta để lại cho chúng ta. Sự sống 
của chúng ta là kế thừa của tổ tiên chúng ta, kế 
thừa của cha mẹ chúng ta. Sự sống của chúng ta 
đang có cơm để ăn, có nước đề uống, có áo quần để 
mặc, có nhà để ở, có không khí để thở và có chỗ đề 
ngồi... gắn liền với sự tương quan của xã hội, của 
thiên nhiên. Vì vậy chúng ta phải sống thật đẹp 
trong giờ phút này để có thể xứng đáng là người kế 
thừa những gì tốt đẹp mà người xưa, mà tổ tiên 
chúng ta đã để lại; để chúng ta có khả năng trao 


truyền những tốt đẹp đó cho con cháu tương lai của 


ĐU), S6n 0/6 Buôye se9Â axit eaibeisies Thích Thái Hòa 


chúng ta. Không những chỉ trao truyền cơm ăn áo 
mặc, nhờ ở, tiện nghi vật chất, mà chúng ta phải 
trao truyền cả những hiểu biết, những đức hạnh cho 
con cháu chúng ta nữa. Không phải chúng ta chỉ để 
lại cho con cháu những ngôi nhà, tiền của mà 
chúng ta phải để lại cho con cháu chúng ta môi 
trường trong lành. Có nhiều người vụng về đến nỗi 
chỉ để lại nhà cửa mà quên để lại đường đi cho con 
cháu mình, để rồi ngôi nhà kia trở thành vô nghĩa, 
thành nhà hoang, không có công dụng. Cũng có 
những người trang hoàng trong ngôi nhà mình thật 
đẹp, thật lộng lẫy nhưng không có đường ra lối 
vào, hoặc đường ra lỗi vào bị ô nhiễm thì ngôi nhà 
lộng lẫy kia cũng chẳng có giá trị gì. Vì vậy, chúng 
ta để nhà cho con cháu là phải nhớ để luôn cả 
đường đi lối vào, phải để không khí trong lành, môi 
trường không ô nhiễm. Người như thế là người 
thông minh, người có ý thức rõ ràng, tiếp xúc được 


VỚI Sự SÔNng. 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng............................... -- 5<: S1 


Chúng ta để lại vàng bạc, nhà cửa tiện nghị, 
nhưng không khí không trong lành thì con cháu 
chúng ta dễ bị nhiễm độc, chết sớm, không ai thừa 
kế. Những người lãnh đạo đất nước cũng vậy, nếu 
không ý thức được điều này thì đúng là không kế 
thừa được những gì thiêng liêng của giang sơn gẫm 
vóc để lại. 

Quý vị hãy thở vào cho thật sâu, thở ra có 
chánh niệm tỉnh giác đề thấy rõ điều này. Cuộc đời 
có ý nghĩa ngay trong từng hơi thở, nhưng ít ai để ý. 

Cách đây 1Š năm có những vị phi công ở các 
nước Âu Châu đến Huế, ghé tham quan chùa Từ 
Hiếu, sau đó xin gặp chúng tôi để trao đổi một vài 
kinh nghiệm về sự tu tập Phật pháp. 

Tại thất Lắng Nghe Tổ đình Từ Hiếu, họ đã 
đặt ra nhiều vẫn đề với chúng tôi. Sau khi lắng 
nghe họ nói, chúng tôi chỉ hỏi họ một câu: "quý vị 
nói với chúng tôi nhiều vẫn đề bao la như vậy, từ 


chuyện vũ trụ, chuyện xã hội, nhưng quý vị đã biết 


Độ 6cu6 016 Buôke s68 bass ssipdioes Thích Thái Hòa 


rõ hơi thở của quý vị chưa?" Quý vị làm chủ thế 
giới mà quý vị không làm chủ được hơi thở của 
mình thì thế giới của quý vị chỉ là ảo tưởng mà 
thôi. Cái biết của quý vị mênh mông nhưng không 
biết hơi thở của mình thì xem như quý vị không có 
cơ sở nào để bảo vệ môi trường, môi sinh. Quý vị 
phải biết rõ hơi thở của quý vị, may ra quý vị mới 
bảo vệ được môi trường môi sinh. Quý vị hãy cùng 
tôi đến nơi những nhà vệ sinh, những đống rác thải 
để thấy rõ môi trường môi sinh cần thiết như thế 
nảo. Nếu mình cứ sống trong phòng lạnh, nơi bàn 
giấy thì không thấy được thực tế. Nếu quý vị không 
ý thức được hơi thở của mình liên quan đến rất 
nhiều vấn đề chung quanh thì đừng nói chuyện cao 
xa. Muốn làm chủ được thế giới, trước hết quý vị 
phải làm chủ được hơi thở của mình. Bởi vì hơi thở 
của mình gắn liền với hơi thở của thế giới, gắn liền 
với hơi thở của cha mẹ, của tổ tiên mình, gắn liền 


với hơi thở của mọi người, mọi loải, mặt trời, mặt 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng................................ -- <<: 83 


trăng, dòng sông, núi rừng, biển cả. 

Vì vậy chúng tôi nói răng, quý vị hãy thực 
tập để tiếp xúc với hơi thở của mình trong mỗi 
ngày, mỗi giờ, mỗi phút và mỗi giây. Mỗi ngày 
chúng ta ngồi yên khoảng 5-10 phút, tập trung theo 
dõi hơi thở thôi, quý vị sẽ thấy được sự sống một 
cách mầu nhiệm. Đừng để đến khi bị tai biến rồi 
mới thấy rằng đưa tay lên như thế này là một phép 
lạ. Khi bị tai biến rồi, mơ ước đưa cánh tay lên mà 
không được, ưa bước đi mà cũng không được. 

Do đó, phép lạ mình đang có, tại sao mình 
không biết thưởng thức, hưởng thụ. Mình đang 
sống với thực tại mầu nhiệm như thế này, mình 
đang nói được sao không nói những điều tốt đẹp 
cho nhau nghe mà nói lời hóc búa, hóc hiểm làm 
gì; sao không nói với nhau những lời dễ thương mà 
nói châm nói biếm làm gì! Hư cái miệng! 

Miệng mình cũng là một phép lạ mà tổ tiên, 


cha mẹ đã giúp mình có được, trời đât, cỏ cây, hoa 


ĐT. bo 0/6 BuSEejoveaAu sen Tu aafbdisies Thích Thái Hòa 


lá đã giúp mình có được. Tại sao mình không dùng 
cái miệng này để nói lời tốt đẹp, để tạo ra hạnh 
phúc cho nhau. 

Có những người khổ đau vì một lời nói, mất 
ăn mất ngủ vì lời nói cho nên lời nói của chúng ta 
cũng là một phép lạ. Sao ta không dùng phép lạ ấy 
để tạo nên hạnh phúc cho gia đình, tạo ra nhân cách 
cao đẹp cho bản thân và tạo ra sự an ổn cho xã hội, 
mà lại toàn nói những lời dối trá để gạt nhau, nói 
những lời tiêu cực, xuyên tạc, sai sự thật. Mình 
thương ai thì đưa họ lên thấu trời xanh mà không 
có cơ sở nào hết, ghét ai thì đạp họ xuống dưới bùn 
chỉ vì ác ý mà thôi. Như vậy là phí phạm cái miệng 
của mình. Quý vị có thấy mình nói được là một 
phép lạ không? Mình bị tai biến, bị câm thì làm sao 
mà nói. 

Cho nên tôi nói tất cả đại chúng hãy thực tập 
hết lòng để mỗi giây phút mình đều có hạnh phúc. 


Hạnh phúc là chuyện có thật, không phải hứa hẹn 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng............................-- -- «<<: S5 


suông. Nhưng sự thật đó chỉ có được băng cách 
mình phải ý thức được sự sông là liên hệ đến mọi 
người mọi loài, sự sống của mình liên hệ đến cha 
mẹ, tỐ tiên, ông bà mình. Nên, nếu mình bất hiếu 
với cha mẹ là mình cướp đi sự sông, giết chết sự 
sông. Sống mà vô ơn bội nghĩa với ông bà cha mẹ, 
với thầy tổ là mình đã chà đạp lên sự sống của chính 
mình, phản bội nhân cách của chính mình. Nhân 
cách của chính mình mà minh lại phản bội, thì ai 
trong đời này trọng mình nữa phải không quý vị! 

Trong đời sống, chúng ta, mỗi người chỉ cần 
đóng góp cho xã hội một chút chân thật nho nhỏ, 
thì xã hội với 80 triệu người sẽ tạo ra một khối 
lượng chân thật; sáu tỷ người trên thế giới nghĩ đến 
những điều chân thật và nói những điều chân thật 
đó, thì thế giới trở nên an lạc. 

Trái lại, S0 triệu người, mỗi người chỉ nói 
dối một chút, thì sẽ tạo nên một khối dối láo bao 


trùm lên xã hội, bao trùm lên thê gian này. Bởi vì 


ĐO $6 suá(EuAxang 0803 nayNtadla0kdifayloglusÐ Thích Thái Hòa 
mỗi người nói láo và nghe láo, hiểu láo, cứ thế mà 
hiện hành, cả xã hội đều láo hết. Khi cả xã hội đều 
nghe láo, nói láo, hiểu láo thì sự thật nằm ở đâu? 
Nên, chúng ta sống mà bị dối láo, phỉnh gạt. Sống 
như vậy làm sao có hạnh phúc. 

Sáu tỷ người trên thế giới, mỗi người nói láo 
một chút, mỗi người nghe láo một chút thì một 
khối đối láo sẽ phủ kín cả thế giới con người, dìu 
dắt con người đi vào tà kiến. Như vậy sao có hạnh 
phúc được. 

Cho nên, đại chúng phải thấy, mỗi một người 
trong xã hội chỉ cần đóng góp một chút chất liệu 
chân thật nho nhỏ thôi thì xã hội tự nó sẽ trở nên 
đẹp và đời sông con người từ đó có ý nghĩa và hạnh 
phúc; mỗi người chỉ cần đóng góp một chút tư duy 
đúng đắn cho xã hội thì chúng ta có cả một xã hội 
tư duy đúng đăn. Nhưng chúng ta, mỗi người đóng 
góp một chút tà tư duy vào xã hội thì ta có một 
khối tà tư duy phủ kín lên đời sống của chúng ta 


trong hiện tại và con cháu chúng ta trong tương lai. 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng............................... -- 5<: S7 


Như thế là chúng ta đã phản bội tô tiên mình, đang 
phản bội sự sống của chính mình. 

Cho nên đại chúng phải thấy thực tập như 
thế nào để có được lời nói chân thật; thực tập như 
thế nào để có cái nhìn chân thật; thực tập như thế 
nào để có cái nghe chân thật; thực tập như thế nào 
để có ý thức chân thật và tiếp xúc với cái chân thật 
đó trong đời sông của chúng ta mỗi ngày. 

Thế gian này chỉ có một sự thật thôi, đó là sự 
thật của sông và chết. 

Có ai ở trong thế gian này không sống? Có ai 
ở trong thế gian này không chết? Và mình sống 
như thế nào? Mình chết như thế nào? Đó là vấn đề 
con người cần đặt ra, cần có hướng giải quyết, để 
mình sống có an lạc và chết có hạnh phúc. 

Chúng ta đừng ham sống. Sống mà hèn mọn 
thì ham sống làm gì. 

Chúng ta đừng sợ chết. Chết mà vinh dự thì 
mắc chỉ phải sợ. 

Nên, sống như thế nào và chết như thế nào 


để có ý nghĩa, có hạnh phúc, đó là điều quan trọng. 


Đi cà cu 0/6 SuôEelgieaVmarildn line Safbdisies Thích Thái Hòa 


Vì vậy, sau khi nghe thời Pháp thoại này tồi, 
mình không ngại chi vấn đề sống hay chết nữa, mà 
quan trọng là mình phải làm sao để có ý thức được 
vỀ sự sống và sự chết, để mình có thể sống đẹp vả 
chết đẹp. 

Vậy, mây mệ có sợ chết nữa không? Giới trẻ 
có ham sống nữa không? Giới trẻ vì ham sống, đua 
chen với sự sống nên vào nghĩa địa sớm hơn, tới 
bệnh viện sớm hơn. Tôi đã nói cách đây IŠ năm 
rằng, trong tương lai, bệnh viện sẽ nhiều hơn, nghĩa 
địa sẽ nhiều hơn, vì con người không ý thức được 
mình đang sống nên đây mình đi tới chỗ chết sớm 
hơn, bệnh hoạn sớm hơn. Nếu mình ăn uống bừa 
bãi, sống bừa bãi, tai họa sẽ đến với mình bất cứ 
lúc nào và ở đâu. Tôi đã từng nói với các thầy trẻ, 
với các chú "nếu các con sống, ăn, uỗống không có 
chừng mực, tu tập không có phương pháp, mấy đứa 
con coi chừng sẽ chết trước Thầy chứ không phải 


là kế thừa Thầy đâu". 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng.............................. -- 5<: S9 


Như vậy, quý vị thấy rằng sự sống là mênh 
mông và sự chết cũng mênh mông như sự sông vậy. 

Sống và chết cũng như hai mặt của một bản 
tay. Bàn tay úp hay bàn tay ngửa cũng là bản tay của 
mình. Không ai thế bàn tay khác cho mình được. 
Nên mỗi người phải trở về với cái tâm của mình, 
sửa soạn cái tâm mình cho thanh cao và giá trị. 

Quý vị đừng nghĩ rằng, ở lâu đài là hạnh 
phúc. Với nhiều người, lâu đài là nhà tù. Đôi khi ở 
chòi tranh mà hạnh phúc. Đừng nghĩ ăn cao lương 
mỹ vị mà hạnh phúc. Đôi khi gắp chút rau, chấm 
chút tương mà hạnh phúc. Với bằng chứng là bản 
thân tôi. Suốt thời gian nhập thất, mỗi ngày tôi ăn 
một bữa, 2 chén cơm, uống nước trong, mà tăng 
cân. Nhưng từ mông hai Tết đến giờ, ra thất mới 2 
tuần, ngày ba bữa ăn, lại sút 3 cân. Chứng tỏ rằng 
sông trong thế giới này tiêu hao năng lượng rất lớn. 
Mà sự tiêu hao năng lượng ấy thường không đưa 


mình đi tới đâu cả. Trong khi tôi là người biết giữ 


ỒN ng 0n005a 06 lslx046asiDeflanaslissibdbvea Thích Thái Hòa 


gìn, tránh tiêu dùng phí phạm năng lượng, mà còn 
như vậy. Còn quý vị, nhất là những người không 
biết tôn trọng sự sống của mình trong từng giây 
từng phút thì làm thế nào có hạnh phúc được. 

Sau thời pháp thoại này, xin quý vị hãy nỗ 
lực thực tập, trân trọng cuộc sống của mình, nâng 
niu nó như của báu do phước báo đem lại. Tất cả 
mọi người, mọi loài, trời đất, không gian, không 
khí, mặt trời, mặt trăng, dòng sông và biển cả, đang 
hồ trợ cho mình, cỏ cây hoa lá đang hỗ trợ cho 
mình. Ngồi nơi đây mà vẫn có hoa đẹp như thường. 

Nếu mình sống mà có nhân cách thì đẹp hơn 
cả hoa. Tại sao mình không trang điểm đời sống 
của mình bằng nhân cách trác tuyệt của chính 
mình. Con người là hoa của trời đất. Nhân cách là 
cái rất cần thiết. Nếu mình có nhân cách thì nói dở 
cũng thành hay. Nhưng khi đánh mắt nhân cách rồi, 
thì có cố gắng nói cho hay cũng thành đở. Vì vậy, 


đại chúng cô găng giữ gìn viên minh châu mà trong 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng................................ -- <<: 9] 


đời sống mình đã có được. Được như vậy là chúng 
ta đã trân trọng sự sống của chúng ta, tiếp xúc được 
VỚI SỰ sống, biến sự sống đó có mặt với ý thức của 
chúng ta trong từng giây phút. Như vậy chúng ta sẽ 
có hạnh phúc, có an toản, có bình an trong lúc sống 
và trong sự chết. 

Từ chối chết là ngu muội và từ chối sống lại 
ngu muội hơn. Hai cái ngu cộng lại, ai cứu nổi mình! 

Chấp nhận chết là một sự thật, đó là chấp 
nhận thông minh. Và chấp nhận sông là một sự thật 
là chấp nhận thông minh. Và thông minh hơn nữa 
là làm thế nào chúng ta sống có hạnh phúc, chết có 
hạnh phúc. Đó là cái thông minh mà chúng ta phải 
học tập. 

Đó là bài pháp thoại chúng tôi chia sẻ với đại 
chúng ngày hôm nay. 

Chúng con kính ghỉ lại từ bài giảng của 
Thây tại núi Ngọc Hồ và qua băng ghỉ âm. 

Nhuận Bảo Cháu 


D22 E:6/10006605a06101104 66s eflanuslafastbdboviel Thích Thái Hòa 


TIẾP XÚC 
VỚI ĐỘNG PHONG NHA VÀ TIÊN SƠN 
QUA CON MÁT THIÊN QUÁN 


Thực Tập Thiền Quán 

Thở vảo, tôi biết tôi đang thở vào. 

Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. 

Thở vào và thở ra tôi ý thức rất rõ tôi đang có 
mặt tại Động Tiên Sơn - Phong Nha tỉnh Quảng Bình. 

Thở vào và thở ra tôi ý thức rất rõ tôi đang 
tiếp xúc với sự kỳ vỹ của giang sơn cẩm tú. 

Thở vào và thở ra tôi biết rất rõ tôi đang có 
mặt tại Tiên Động là sự có mặt của đất trời mầu 
nhiệm đã trải qua hàng tỷ năm tạo nên sự kỳ vỹ này. 

Thở vào và thở ra tôi ý thức rất rõ sự có mặt 
của Động Tiên Sơn và Phong Nha là do công lao 
của các bậc tiền nhân khám phá, giữ gìn, xây dựng 
mới có cảnh quan ngày hôm nay để chúng tôi đến 


tiếp xúc và hành hương. 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng............................. .-- -- «5<: 93 

Thở vào và thở ra tôi ý thức rất rõ sự có mặt 
của các vị Thiên thần, Địa thần, Sơn thần, Thủy 
thần, Long thần và các vị thần linh khác đã ngày 
đêm giữ gìn không gian, giữ gìn trái đất, giữ gìn 
dòng sông để cho tất cả chúng tôi hôm nay được có 
mặt, tiếp xúc, chiêm ngưỡng và học hỏi. 

Ý Nghĩa Phong Nha 

Thưa đại chúng! Hôm nay là ngày 29 tháng 
giêng năm Canh Dần, tức là ngày 14/03/2010. Lớp 
học Phật Chánh Niệm chùa Phước Duyên thành phố 
Huế đi hành hương tại Động Phong Nha và Tiên 
Sơn thuộc tỉnh Quảng Bình. Tại động Tiên Sơn, tôi 
xin chia sẻ bài pháp thoại "Tiếp xúc với động Phong 
Nha và Tiên Sơn với con mắt thiền quán". 

Thưa đại chúng. Tại sao gọi là Phong Nha? 
Giải thích ý nghĩa Phong Nha, có 3 ý kiến khác nhau: 

I. Theo sách Khoa Học Công Nghệ Môi 
Trường, tỉnh Quảng Bình xuất bản năm 2002, 


1! 5 


Phong có nghĩa là "g1ó", nha nghĩa là "răng", ta vào 
8 8 8 8 8 


Dị: di 10006 01a06es11046aubideftaois0aestbdboyvf Thích Thái Hòa 


trong động, nghe những tiếng gió và nhìn những 
nhũ thạch ở trong động như những chiếc răng, nên 
gọi là Phong Nha, nghĩa là răng và gió ở trong động. 

2. Theo sách Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý 
Đôn, Phong Nha là địa danh của một làng mạc. Tên 
động Phong Nha là theo tên địa danh của một địa 
phương mà đặt. 

3. Trong sách "ĐI tìm ý nghĩa Phong Nha" 
cho rằng, "phong" không phải là gió mà là núi; 
"nha" không phải là răng mà là quan lại. Đứng nhìn 
từ xa, những núi cao, thấp, có những tảng đá đứng 
như những quan lại đang hầu ở trong triều đình, 
nên gọi là Phong Nha. 

Thời Gian Và Khám Phá 

Động Phong Nha có từ khi nào và do ai 
khám phá? Không ai xác quyết một cách cụ thể. 
Tuy nhiên, các nhà địa chất học đã nghiên cứu đá 
vôi và caxter ở đây cho rằng, Phong Nha đã có từ 


cách đây 4 trăm triệu năm. Cũng có những vị cho 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng................................ -- 5<: g5 


rằng, động Phong Nha có tuổi thọ hơn hai mươi 
ngàn triệu năm. Tất cả những giải thích như vậy 
cũng chỉ là giả thuyết mà thôi, không bao giờ và 
không thể có một kết luận chính xác. 

Có những nhà nghiên cứu cho răng, dựa vào 
các hiện vật, vào khoảng từ thế kỷ 9 đến 11, động 
Phong Nha là một thánh đường, một Phật đường 
của người Champa. Đó cũng chỉ là một ước đoán 
mà thôi. 

Năm 1550, Dương Văn An đời Lê đã đề cập 
đến động Phong Nha trong sách Châu ô cận lục 
của mình. 

Năm 1824, vua Minh Mạng sắc phong cho 
động Phong Nha là "Diệu ứng chi thần", sau đó 
lại được các vua Nguyễn sắc phong là "Linh hiển 
chỉ thần". 

Cuối thế kỷ 19, linh mục Cardière, người 
Pháp, đã thám hiểm động Phong Nha và có những 


giải thích răng người đầu tiên khám phá động 


Q0 vn 0n 06i0ia0E s09 saubelandslaastbdbovel Thích Thái Hòa 


Phong Nha là một người Champa, vì trong động 
có chữ viết của người Chăm. 

Năm 1934, Baston, một nhà thám hiểm 
Hoàng gia Anh, đã phát hiện ra nhiều động khác 
thuộc động Phong Nha. Sau đó, động Phong Nha 
tiếp tục được các nhà địa chất học của Việt nam và 
Thế giới thám hiểm. 

Năm 2003, Unesco công nhận Phong Nha là 
di sản Thế giới với tiêu chí địa chất và địa mạo. 

Năm 2007 Phong Nha lại tiếp tục được 
Unesco công nhận là hang động có địa chất, địa mạo 
sinh thái tầm cỡ thế giới. Tại Phong Nha Kẻ Bàng 
có hơn 140 loài sinh vật và gần 900 loài thảo mộc. 

Những Đặc Điểm 

Động Phong Nha có những đặc điểm mà thế 
giới đang ca ngợi. Đó là: 

1. Dòng sông rất sâu và dài: Có người cho 
rằng dòng sông ngầm ở đây có liên hệ tới sông Mê 


Kông. Có nhiều vị đi xa hơn, cho rằng dòng chảy 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng............................ -- 5<: 97 


của sông trong động Phong Nha liên hệ đến sông 
Dương Tử ở Trung Quốc. Vì vậy, những gì mà các 
nhà nghiên cứu, thám hiểm đã khám phá ở động 
Phong Nha vẫn đang còn hạn chế. Và người ta vẫn 
đang còn tiếp tục nghiên cứu. Những gì chúng ta 
đang tiếp xúc ở đây quả thật là rất khiêm tốn so với 
những thứ mà thiên nhiên để lại cho chúng ta. 

2.Miệng động rộng và cao so với các động 
khác trên thế giới. 

3. Nhũ thạch của động rất đẹp và kỳ ảo. 

4. Động Phong Nha có một bãi cát rộng và lớn. 

Tuổi thọ của động Phong Nha rất lâu dài nên 
động có những đặc điểm như thế. 

Tiếp Xúc Và Thiền Quán 

Thưa đại chúng! Chúng ta tiếp xúc với 
Phong Nha, Tiên Sơn một cách thực tẾ mà không 
phải là người tham quan có tính cách hời họt; 
chúng ta đến đây để tiếp xúc một cách sâu sắc, 


khiến ta có thê thấy được đời người, thấy được toàn 


Ty shưegi 0n06u5x05 0112466 iseleflanuslafastbdoviel Thích Thái Hòa 


thể vũ trụ qua Phong Nha. 

Các nhà nghiên cứu đã cho chúng ta thấy 
dòng chảy của động Phong Nha liên hệ chặt chẽ 
đến sông Mê Kông, có thể là cả sông Dương Tử ở 
Tàu. Điều đó cho chúng ta thấy rằng, trời đất có sự 
giao thoa liên hệ chặt chẽ với nhau. Động Phong 
Nha được tạo nên bởi những yếu tố không phải 
động Phong Nha mới gọi là động Phong Nha. Cho 
nên, chúng ta nghiên cứu động Phong Nha thì phải 
nghiên cứu những cái không phải là động Phong 
Nha, chúng ta mới hiểu được động Phong Nha một 
cách chính xác. Với bằng chứng là các nhà địa chất 
học đã phân tích các chất đá vôi, caxtơ, ở nơi động 
để đi đến kết luận về độ tuổi của Phong Nha. 
Nhưng như đã nói, đó cũng chỉ là một kết luận mà 
thôi, sự hình thành các hang động là một quá trình 
trải qua hàng chục triệu năm. 

Khi nhìn động Phong Nha với dòng chảy 


như thê, chúng ta có thê nhìn vào tâm của môi 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng.............................. -- 5<: 99 


chúng ta, để thấy dòng chảy trong tâm thức của 
chúng ta cũng là một dòng chảy vô cùng, vô tận; 
dòng chảy của sắc uẫn trong thân chúng ta cũng là 
một dòng chảy vô cùng, vô tận, vô biên, được tác 
động bởi nhân và duyên, nên bất tuyệt đối với 
không gian và bất tuyệt đối với thời gian. Nên, nhìn 
dòng chảy ngầm trong động Phong Nha, chúng ta 
cũng có thể tiếp xúc được với dòng chảy trong tâm 
thức, nơi sắc uần, tưởng uân, thọ uân, hành uẫn của 
mỗi chúng ta. 

Thưa đại chúng, sự hình thành của một viên 
đá, của nhũ thạch không phải diễn ra trong một 
ngày, hai ngày, một trăm năm, hai trắm năm mà 
hàng tỉ năm. Cũng vậy, dòng chảy trong tâm thức 
của chúng ta đi từ cái này để hình thành nên cái 
kia. Để tạo nên tâm thức chúng ta, không phải là 
bốn trăm, năm trăm triệu năm hay tỉ năm mà là vô 
số kiếp, từ thế giới này hình thành, qua thế giới 


khác, lưu chuyên bât tận. Cho nên tiêp xúc với sắc 


TT T 1x s32 bnbeaskoiielagkesilskie(ie9isxsdssal Thích Thái Hòa 


uân của động Phong Nha, chúng ta có thể tiếp xúc 
được sắc uẫn nơi mỗi tự thân chúng ta. 

Chúng ta nhìn được những cảm thọ nơi bản 
thân mà động Phong Nha đã cho chúng ta. Chúng 
tôi đến đây lần này là lần thứ tư, nhưng mỗi lần có 
một cảm nhận khác nhau. Đúng như vua Trần 
Nhân Tông đã nói "nhất hồi niêm xuất nhất hồi 
tân", tức mỗi lần đưa ra, mỗi lần tiếp xúc là một lần 
mới. Cách đây mười mấy năm nơi đây còn hoang 
sơ, chưa phải là một địa điểm du lịch. Nhưng hôm 
nay trở lại, chúng ta thấy khác trước rất nhiều. Bởi 
vậy, chúng ta đừng nghĩ 
rằng đã đi rồi thì không đi 
nữa, bởi vì mỗi lần đi lại là 
một lần mới. 

Như vậy, chúng ta sẽ 
nhìn cảm thọ ở nơi thọ uẫn 


của môi chúng ta, đê chúng 





ta có thê thây được môi lân tiêp xúc là mỗi lân có 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng................................. -- <<: 101 


một cảm nhận mới hơn, sâu sắc hơn, rộng rãi hơn, 
chu đáo hơn. 

Đi vào trong động, chúng ta thấy những nhũ 
thạch tạo thành tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, tượng 
Hộ pháp, cung vàng, điện ngọc, tòa sen...Ta thấy 
được như vậy là chúng ta hữu tri, có tư tưởng, do 
tưởng uẫn nơi mỗi chúng ta vẽ vời ra . Nếu vô tri, 
ta không thể thấy được gì. 

Như thế, tiếp xúc với động Phong Nha, 
chúng ta có thể thấy tưởng uân nơi mỗi chúng ta 
cực kỳ phong phú và kỳ diệu. 

Và sau khi tiếp xúc được với động Phong 
Nha như thế, chúng ta nhìn vào tưởng uẫn nơi 
mình, và có thế thấy rằng thế giới này được tạo nên 
từ nơi tưởng uẫn của mỗi chúng ta, từ nơi tưởng 
uẩn của mỗi chúng sinh. Chúng sinh từng vùng có 
tưởng thế nào thì thế giới của chúng sinh nơi đó sẽ 
xảy ra những hình tướng tương ứng với tưởng uẫn 


của họ. 


| U22: sd0 0y 16a25e ni xbtbioierdtodtaTnuidalasgBbeauva Thích Thái Hòa 


Và không phải một sớm một chiều mà động 
Phong Nha hình thành được những nhũ thạch kỳ 
diệu, tuyệt vời. Nó phải trải qua một thời gian rất 
dài với những thay đổi để tạo nên được những dáng 
vẻ như thế. Nhưng quả thực, khi đi tham quan, 
hành hương, chúng ta đi rất nhanh, nên cảm nhận 
của chúng ta cũng bị hạn chế rất nhiều. 

Khi nhìn những hình tướng như thế, chúng ta 
thấy răng động Phong Nha cũng có hành uân. Và qua 
hành uân của động Phong Nha, chúng ta có thể thấy 
hành uấn nơi tự thân của mỗi chúng ta. Nghĩa là 
nghiệp lực của chúng sinh nơi thế giới này như thế 
nào, sẽ tạo ra cảnh quan đúng như nghiệp lực của 
chúng sinh nơi thế giới Ấy, để tạo nên những cảm thọ 
vui, buồn, khổ của chúng sanh nơi thế giới đó. 

Qua động Phong Nha, chúng ta cũng có thể 
thấy được thức uân nơi mỗi chúng ta. 

Nơi động Phong Nha, ta thấy rằng dù là một 


hạt bụi cũng không mất, mà biến thiên trở thành ra 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng...............................-- --- - - 103 


những hạt cực vi, rồi nguyên tử, rồi hạt nguyên tử, 
và cộng thông với nhau, rất mầu nhiệm. Cũng vậy, 
trong tâm thức chúng ta, có những thứ chúng ta 
tiếp xúc một lần, hai lần, ba lần rồi mười, hai mươi 
năm sau, những sự tiếp xúc của chúng ta lúc trước 
vẫn không mất, khi có điều kiện vẫn biểu hiện lại. 
Vì vậy, khi nghe nói đến đi hành hương động 
Phong Nha, có nhiều vị ao ước muốn đi. Chính cái 
ao ước muôn đi đó nói lên rằng trong tâm thức của 
quý vị đã có hình ảnh, âm thanh, danh từ của động 
Phong Nha, khiến nhiều vị trước khi đi đã thao 
thức không ngủ được, và cũng khiến nhiều vị §0 
tuổi vẫn đi đến đây được. Do đâu mà có vậy? Đó là 
do danh từ của Phong Nha, hình ảnh của Phong 
Nha, những quyến rũ của Phong Nha mà ta nghe 
được từ âm thanh, từ quảng cáo, từ sách vở đã cuốn 
hút chúng ta. Nghĩa là trong tâm thức chúng ta có 
Phong Nha hôm nay, là chúng ta đã có Phong Nha 


từ ngày xưa, xưa lăm Tôi. 


lÀ”Eàcc 0t 0n 6 ta 2be gi x0Â sxshikbdtTnidiasftdiosda Thích Thái Hòa 


Như vậy, qua động Phong Nha, chúng ta có 
thể tiếp xúc được với tâm thức, với sắc uấn, thọ 
uân, tưởng uẫn và hành uân của chính mình. Chúng 
ta đi hành hương như thế mới có ý nghĩa. 

Vì thế, năm 1824, vua Minh Mạng đã sắc 
phong cho động Phong Nha là "Diệu ứng chi thần", 
nghĩa là vị thần linh ứng và mầu nhiệm của xứ sở. 
Trong phong trào Cần Vương, vua Hàm Nghi khi 
bôn tâu đã ân nấp tại đây. 

Do vậy, đến thăm động, chúng ta phải đi thật 
chậm, đi từng bước chân, để có thể tiếp xúc được 
với động Phong Nha, qua những gì Phong Nha đã 
cống hiến cho con người. 

Có nhiều vị, vì sợ trở thành kẻ chiến bại 
trong cuộc sống, nên dù động Tiên Sơn này rất là 
cao, dù răng mình đã gần 80 tuổi, vẫn cô gắng leo 
lên đến đây. Vì vậy, nhân danh trưởng đoàn, chúng 
tôi xin tán dương tinh thần đõng mãnh của quý vị ". 

Phước Ý kinh ghỉ 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng...............................-- -- - - 105 


TỪ BI VÀ LÒNG BIẾT ƠN VÔ HẠN 
DỆT THÀNH CHẤT LIỆU HẠNH PHÚC 
TRONG ĐỜI SÓNG CHÚNG TA 


Pháp thoại Thây Thích Thái Hòa giảng tại hô Thiên Nhã - 
nghĩa trang Phía Bắc - Thành phố Huế vào ngày 28/04/2010 
(15/03 Canh Dân) 


Thực Hành Thiền Quán 

Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra, tôi 
biết tôi đang thở ra. 

Thở vảo và thở ra, tôi biết rất rõ tôi đang 
ngôi trên gò của hồ Thiên Nhã tại nghĩa trang phía 
Bắc của Sông Hương. 

Thở vào và thở ra, tôi thấy rất rõ hạnh phúc 
của chúng tôi bây giờ là từ bi và lòng biết ơn. 

Thở vào và thở ra, xin đại chúng mỗi người 
hãy nghĩ đến những người thân yêu của mình đang 


còn tại thê và xin câu nguyện Tam bảo, chư vị Bồ 


ID 5 cot 0616 2ne ng xbt0 0 isridpdlainvdisltaiayda Thích Thái Hòa 


tát, chư vị hộ pháp thiện thần, chư thiên khắp cả 
mười phương thế giới rãi lòng từ gia hộ cho những 
người thân yêu của chúng ta sống ở đâu cũng có an 
lạc, sống ở đâu cũng có niềm tin thâm sâu đối với 
Tam bảo. 

Thở vào và thở ra, xin đại chúng quán chiếu 
chúng sinh trong mười phương thế giới đều là thân 
bằng quyến thuộc của mỗi chúng ta, nhưng vì do mắt 
phàm phu, chúng ta bị thiển cận, không thấy hết. 

Xin đại chúng rãi lòng từ bi và trí tuệ đến 
những vị thân yêu của chúng ta đã qua đời, trong 
đó có tổ tiên nội ngoại, ông bà, cha mẹ, anh em, 
bạn bẻ đồng loại của chúng ta, hoặc vì bệnh duyên 
mà qua đời, hoặc vì bị tai nạn qua đời, hoặc vì 
chiến tranh mà qua đời, hoặc vì những oan nghiệp 
mà qua đời, hoặc vì hết duyên với sự sống mà xả 
bỏ báo thân. Xin tất cả những vị đó đều phát tâm 
quy y Phật, phát tâm quy y Pháp, phát tâm quy y 


Tăng, phát tâm sám hối những tội báo của mình 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng............................... -- <<: 107 


trong hiện tại cũng như nhiều đời trong quá khứ để 
cho tâm thức đều trở thành thanh tịnh; từ đó có cơ 
hội phát bồ đề tâm, thực hành bồ tát đạo, xa lìa 
được điều ác, thực hành được điều thiện và làm lợi 
ích cho hết thảy chúng sinh, và dù đang ở cảnh giới 
nảo cũng đều hướng tâm về tịnh độ - thế giới của 
Phật A Di Đà, để được trực tiếp nghe pháp thoại từ 
Đức Phật A Di Đà, được Ngài giáo hóa, dìu dắt, 
hướng tới đời sống vô thượng bồ đè. 

Thở vào và thở ra, xin đại chúng khởi lòng 
biết ơn tổ tiên ông bà nội ngoại của chúng ta mà tu 
tập; xin đại chúng khởi lòng biết ơn cha mẹ của 
chúng ta mà tu tập; xin đại chúng khởi lòng biết ơn 
mọi người, mọi loài mà khởi tâm tu tập; xin đại 
chúng khởi tâm biết ơn trời đất, thiên nhiên, cỏ cây, 
hồn thiêng sông núi mà phát tâm tu tập. 

Thở vào và thở ra, ta thấy rõ hạnh phúc chỉ 
tới với ta khi nào ta có trái tim từ bi và lòng biết ơn 


vô hạn đôi với tât cả mọi người và mọi loài. 


IS tin n6 1y cv g040 sxerttodtaTnidibsibdioyda Thích Thái Hòa 


Xn đại chúng trở về với thực tại để chúng ta 
nghe pháp thoại. 

Nam mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Thưa đại chúng! 

Hôm nay là ngày rằm tháng ba, năm Canh 
Dần, tức là ngày 28/04/2010 tại hồ Thiên Nhã, 
nghĩa trang Phía Bắc sông Hương, thành phố Huế, 
chúng ta có bài pháp thoại "Từ bi và lòng biết ơn 
vô hạn dệt thành chất liệu hạnh phúc trong đời sống 
chúng ta”. 

Trái Tim Từ Bỉ 

Thưa đại chúng! 

Giận dữ, oán trách, hận thù đem lại khổ đau 
cho chúng ta bao nhiêu thì tình thương đem lại 
hạnh phúc và an lạc cho chúng ta bấy nhiêu. Lòng 
vô ơn, sự phản bội đem lại khổ đau và thất vọng 
cho chúng ta bao nhiêu thì lòng biết ơn vô hạn đem 
lại hạnh phúc, đem lại sự an lạc cho chúng ta bấy 


nhiêu. 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng...............................-- -- - - 109 


Hạnh phúc thay, cho những ai sống ở trong 
đời với trái tìm mang đây tình thương, với trái tim 
mang đầy chất liệu của từ bi, của hỷ xả, của bao 
dung và độ lượng! 

Hạnh phúc thay, cho những ai ở trong đời 
sông có lòng biết ơn đối với tất cả những gì, mà 
mình đang thọ ân mỗi ngày. Như thế, sự hạnh phúc 
sẽ có mặt một cách đích thực trong đời sông của 
mỗi chúng tal 

Như chuyện kể ngày xưa, con chim oanh vũ 
nuôi cha mẹ, có hiếu với cha mẹ, nên đã đi kiếm 
thóc, kiếm lúa để nuôi cha mẹ, nhưng bị người ta 
bắt; nó thưa với người bắt nó là vì thương cha mẹ, 
nên nó phải đi kiếm lúa thóc như thế này; và vì vậy 
người bắt nó thương, thả nó ra, và cho nó thóc. 
Loài vật còn biết thương cha, thương mẹ như vậy, 
huống chi loài người chúng ta. 

Và đại chúng thấy khi những đàn quạ đang 


lượn bay, sà xuông nơi một đàn gà con, thì con gà 


111) Sau: v26 1220x040 ssshdidtrinidabasfteiasda Thích Thái Hòa 


mẹ xòe đôi cánh ra để che đàn con của mình - một 
sự che chở hết sức yếu đuôi, nhưng đã nói lên tình 
thương của gà mẹ đối với đàn con của nó. Và vì 
vậy, đàn con của nó có hạnh phúc là nhờ tỉnh 
thương và sự che chở từ đôi cánh của gà mẹ trước 
những loài diều hâu. 

Cũng vậy, loài người chúng ta có ý thức cao 
cấp, nếu chúng ta sống với trái tim từ bi, sống với 
tình thương rộng lớn thì hạnh phúc của chúng ta sẽ 
trở thành vô biên và khả năng che chở của chúng ta 
đến với muôn loài có hiệu quả cực kỳ rộng lớn. 
Chúng ta có thê đem hạnh phúc đến cho một người, 
cho nhiều người; cho một vùng, cho nhiều vùng; 
cho một làng, cho nhiều làng; cho một xã, cho 
nhiều xã; cho một tỉnh thành, cho đến nhiều tỉnh 
thành. Ta có thể đem hạnh phúc đến cho một đất 
nước và có thể là nhiều đất nước trên thế giới. Đại 
chúng biết rằng, đó là trái tim của loài người nhờ 


có ý thức cao câp. Nêu là một trái tim của Bô Tát, 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng................................. -- 5<: II 


của Đẳng Giác Ngộ thì không những chỉ che chở 
và đem lại hạnh phúc cho một loài mà hết thảy 
muôn loài, không phải chỉ che chở và đem lại hạnh 
phúc cho một thế giới mà vô lượng thế giới. 

Viên Thành Đại Nguyện 

Thật may mẫn cho tất cả chúng ta được làm 
đệ tử Phật, chúng ta được học theo hạnh từ bi và trí 
tuệ của Phật. Vì có lòng từ bị và trí tuệ đó, cho nên 
đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã có mặt ở nơi thế giới 
chúng ta. Những gì Ngài làm cho chúng ta là vì 
hạnh phúc của chúng ta, là vì tình thương của Ngài. 
Những gì Ngài nói với chúng ta là vì hạnh phúc 
của chúng ta và từ nơi tình thương của Ngài. 
Những gì mà Ngài nghĩ về chúng ta là vì hạnh phúc 
và an lạc của mỗi chúng sinh ở nơi thế giới này và 
vì tình thương rộng lớn của Ngài. Vì vậy, với tình 
thương rộng lớn ấy, đức Phật đã có mặt ở trong 
cuộc đời với chúng ta và Ngài hướng dẫn chúng ta 


thực tập để chúng ta có được đời sống hạnh phúc 


1Í 0x 806 85x8bg0ý1/80apexilf 0v ayibeluwel Thích Thái Hòa 
như Ngài. Không những vậy, Ngài còn giới thiệu 
cho chúng ta một thế giới Tịnh độ của Phật A Di 
Đà ở phương Tây. Ngài nói rằng đó là thế giới 
hạnh phúc an lạc lý tưởng có những nét đẹp, có 
những nét cao quý tương đồng với chúng sinh nơi 
thế giới Ta bà này. Và chúng sinh nơi thế giới Ta 
bà này cũng có thể tiếp cận được với thế giới tịnh 
độ của Phật A Di Đà mà không bị chướng ngại cho 
lắm bởi thiện căn phước đức nhân duyên của mình. 

Lời dạy của đức Phật Thích Ca Mâu NI như 
vậy, đã chuyền tải một nội dung của trí tuệ, của từ 
bị, của tình thương rộng lớn. Cho nên đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni được gọi là Sugata. Sugata có 
nghĩa là bậc đã đạt tới hạnh phúc, bậc đã đạt đến nơi 
cao thượng, bậc đã đạt nên đời sông an toàn. Do 
Ngài tu tập và đạt đến đời sống hạnh phúc, an toàn 
và cao thượng, cho nên Ngài biết đâu là hạnh phúc 
của con người và đâu là đau khổ của con người. 


Hạnh phúc của con người chỉ có khi có tình thương, 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng............................. -- 5<: 113 


cho nên ai đem tình thương mà sống với nhau thì 
người đó sẽ tạo ra được hạnh phúc cho nhau. Hạnh 
phúc của con người có gốc rễ từ sự biết ơn, sự biết 
ơn càng lớn, phước đức chúng ta cảng nhiều; phước 
đức chúng ta cảng nhiều thì chúng ta ở đâu, đi đến 
đâu cũng có sự hỗ trợ của mọi người, hỗ trợ của trời 
đất, hỗ trợ của thiên nhiên, hỗ trợ của mọi loài. 
Muốn đạt tới sự hỗ trợ như thế thì chúng ta phải 
thực tập hạnh biết ân mọi người và mọi loài. Cho 
nên, đức Phật Thích Ca Mâu NI đã từng giới thiệu 
cho chúng ta cảnh giới tịnh độ của Phật A Di Đà là 
cảnh giới mà đức Phật A Di Đà vô lượng kiếp về 
trước đã từng hành Bồ tát đạo. Ngài đã từng biết ơn 
chúng sinh, đã thương chúng sinh và xả nát thân thể 
của mình bằng những đại nguyện rộng lớn đề thiết 
lập quê hương Tịnh độ, cho những ai đồng cảm, 
đồng chí hướng được sanh về nơi thế giới của Ngài 
để tu tập. Khi về đó, mọi người nhìn nhau băng 


chánh kiến mà không phải băng tà kiến; nhìn nhau 


lÍ| TA d 0ny/6 1a 25eigy v40 maerdttodtaTndibosibeiasda Thích Thái Hòa 


băng niềm tin mà không phải bằng sự nghi ngờ; 
nhìn nhau bằng tâm thanh tịnh mà không phải bằng 
tâm ái nhiễm; nhìn nhau bằng sự hỗ trợ tương dung 
mà không phải nhìn nhau bằng sự chiếm hữu, riêng 
tư. Vì vậy, thế giới tịnh độ là thế giới hạnh phúc lý 
tưởng có gốc rễ từ tâm từ bi rộng lớn của đức Phật 
A Di Đà, khi Ngài hành Bồ tát đạo và là lòng biết 
ơn vô hạn của Ngài đối với Thầy của mình, đối với 
các vị bồ tát bạn lữ của mình và là sự biết ơn vô hạn 
đối với những chúng sinh đã từng gây khó khăn cho 
sự tu học của mình. 

Nhờ sự gây khó khăn của những chúng sinh 
đối với mình, mà Bồ Tát thành tựu được nhẫn nhục 
ba la mật. Nhờ sự gây khó khăn của những người 
đối nghịch mình, mà Bồ Tát tu tập thành tựu được 
tinh tấn ba la mật. Nhờ những kẻ xấu ác thường 
đem tâm xấu ác đối với mình, mà Bồ tát thành tựu 
được trì giới ba la mật, thủ hộ được sáu căn một 


cách thanh tịnh. Và nhờ những biến động bất 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng............................... -- <<: 115 


thường, khiến cho bồ tát nhiếp phục được tâm và 
thành tựu được thiền định ba la mật. Và nhờ nhìn 
sâu vào mọi sự hiện hữu mà Bồ Tát thấy rõ tự tính 
vạn hữu đều không có thực thể, cho nên thành tựu 
được trí tuệ ba la mật. Thành tựu được tất cả những 
điều tốt đẹp như thế, Bồ Tát khởi tâm đại bi rộng 
lớn thiết lập Tịnh độ để làm nơi quy hướng, cho 
những chúng sinh có cơ hội tin Phật, tin Pháp, tin 
Tăng, phát bồ đề tâm và thương yêu cuộc đời, 
nhưng chưa đủ năng lực để tôi luyện ý chí của 
mình, thì nên phát nguyện sanh về Tịnh độ. Đó là 
cảnh giới thuận lợi cho sự nuôi dưỡng và phát tâm 
bồ đề một cách vững chắc, và khi tâm bồ đề đã 
phát nguyện một cách vững chắc rồi, thì tùy 
nguyện du hóa khắp cả mười phương thế giới để 
thuyết pháp hóa độ chúng sinh. 

Bồ Tát và Phật với tâm từ bi rộng lớn như 
thế, với tình thương vô biên như thế, với lòng biết 


ơn vô hạn đôi với mọi loài chúng sinh cũng như 


Ï_ xoa tay € Mang ý s40 xsrhdirodtaTnidalegftiosda Thích Thái Hòa 


chư Phật và Bồ Tát như thế, cho nên các Ngài luôn 
luôn là những bậc có hạnh phúc, bậc có an lạc. 

Duyên May Và Tấm Lòng Của Những 
Người Con Phật 

Ngày nay, chúng ta có cơ duyên tốt được 
làm thân người, được tu học Phật Pháp, được có 
niềm tin thâm sâu đối với Phật, Pháp, Tăng và có 
khả năng thực tập những đức tin thanh tịnh của 
mình đối với chánh pháp. Đó là hạnh phúc lớn của 
chúng ta. Chúng ta lại học theo hạnh của chư Phật, 
Bồ Tát rãi lòng từ đến với mọi loài, mà cụ thể là 
chiều hôm nay Thầy trò chúng ta đã đến đây, nghĩ 
đến những hương linh quá cố được lưu trú ở trong 
nghĩa trang phía Bắc này, trong đó có tổ tiên chúng 
ta, có cha mẹ chúng ta, có anh em bà con ruột thịt 
của chúng ta, có bạn bẻ của chúng ta, có đồng loại 
của chúng ta. Chúng ta đã nhất tâm, nhất ý cầu 
nguyện cho những vị đó sớm xả bỏ mê đồ, được 


siêu sanh tịnh độ. 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng.......................... ... -- <<: 117 


Và đồng thời, chúng ta khởi tâm từ bi thương 
những loài cô hồn, tức là những tâm hỗồn cô đơn, 
những linh hồn không nơi nương tựa, không nơi 
cúng dường, không nơi dìu dắt, sống vất vơ vất 
vưởng. Chúng ta thương họ, vì vậy chúng ta đã 
thiết trai, lập đàn tràng, tụng kinh, cầu nguyện để 
mong tất cả những vị đó được nghe lời kinh, thay 
đối tâm thức thấp kém của mình trở thành tâm thức 
cao thượng và liền được sanh về thế giới tịnh độ 
của Phật A Di Đà. 

Không những vậy, chúng ta còn nhất tâm cầu 
nguyện cho những vị của dân tộc Champa, dân tộc 
Mường Máng một thời xa xưa nào đó đã mắt quê 
hương, mất dân tộc, lạc mất nòi giống, xin tất cả 
quý vị hãy khởi lòng từ bi hoan hỷ, xả bỏ những ân 
oán đôi với dân tộc chúng ta, đối với ông bà tổ tiên 
chúng ta, đối với con cháu chúng ta; và mong rằng 
tất cả quý vị sẽ giải tỏa được những oán kết, phát 


tâm bô đê và biệt răng “tùy sở trú xứ thường an 


1/19 3 s0 0ay/6 1225 ý g0Á0 marddbdtnkdilbsbdissda Thích Thái Hòa 


lạc”, nghĩa là với tâm bồ đề, với tình thương rộng 
lớn thì ở đâu cũng là quê hương của mình, ở đâu 
cũng là nhà của mình và nhìn thấy ai cũng là bà 
con thân bằng quyến thuộc của mình. Với tâm như 
thế, quý vị ấy có thể tạo ra được hạnh phúc cho 
chính họ ngay trong giờ phút mà họ nghe được lời 
kinh tiếng pháp mà tâm chúng ta đang gởi tới họ. 

Những loài ở trên không, những loài ở dưới 
nước cũng đều được nghe pháp vũ và cũng đều 
được ân triêm lợi lạc. 

Vậy, mong đại chúng tiếp tục duy trì tình 
thương rộng lớn ấy trong đời sống hằng ngày của 
mỗi chúng ta để lúc nào và ở đâu, chúng ta cũng có 
hạnh phúc và đóng góp sự hạnh phúc đó vảo gia tài 
của nhân loại. Hạnh phúc của chúng ta có thể chia 
sẻ bớt những sự bất ôn của xã hội con người hiện 
nay. Và mong răng, tất cả quý vị tiếp tục duy trì 
chất liệu biết ơn vô hạn đó trong đời sông hàng 


ngày của chúng ta, để sự tiêu thụ tất cả những thực 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng.......................... ... -- <<: 119 


phẩm của chúng ta được có ý nghĩa, chúng ta 
không phí phạm thực phẩm để rồi chúng ta phải bị 
đói nghèo trong tương lai. Chúng ta không phí 
phạm môi trường sống của chúng ta để cho chúng 
ta bị ô nhiễm trong tương lai và con cháu chúng ta 
bị chết ngột trong tương lai. Chúng ta không phí 
phạm đất đai để chúng ta trong tương lai bị quả báo 
không có chỗ ở. Nhờ sự biết ơn vô hạn ấy mà sông 
ở đâu, lúc nảo chúng ta cũng ước muốn vừa đủ. 
Vừa đủ đề tu tập. Vừa đủ để nỗ lực làm những điều 
tốt đẹp trong đời sống con người. 

Thưa đại chúng! Đời sống con người nói 
rằng trăm năm, nhưng thật ra chằng mấy ai sông 
được. Nói chính xác là chúng ta chỉ tồn tại trong 
từng hơi thở mà thôi. Cho nên những gì cần làm 
cho tình thương là chúng ta làm ngay, để chúng ta 
có hạnh phúc và những người thân yêu của chúng 
ta cũng có hạnh phúc. Những gì cần biết ơn là 


chúng ta liên tìm cách báo ơn ngay, bởi vì biệt ân 


1 10) 6o ty t0 ta2be gi xbf0ibisridrodtainidiasftefosda Thích Thái Hòa 


và báo ân là hai chất liệu tốt đẹp, tạo nên nhân cách 
vĩ đại, tạo nên đạo đức vĩ đại của con người. Kẻ 
khốn nạn nhất trong thế giới con người đó là kẻ vô 
ân, kẻ phản bội. Phản bội Tam Bảo, phản bội Thầy 
Tổ, phản bội cha mẹ, phản bội bạn bè, phản bội quê 
hương, đó là những kẻ khốn nạn nhất ở trong thế 
giới con người. Xin đại chúng hãy rãi lòng từ đến 
những người khốn khổ như thế, để cho những 
người ấy cũng được sưởi ấm trong cội nguồn hạnh 
phúc an lạc mà chúng ta đang thực tập hôm nay. 
Cho nên, sau giờ pháp thoại này rồi, đại chúng thắp 
đèn lên và đi niệm Phật cùng Thầy. Mỗi người cầm 
hai ngọn đèn nơi tay và chúng ta đi niệm Phật, 
chúng ta gởi tắm lòng của chúng ta đến đó. Sau khi 
đi niệm Phật xong TÔI, chúng ta sẽ thả đẻn xuống 
hồ để cầu nguyện cho những người thân yêu của 
chúng ta và những người thường gây trở ngại cho 
chúng ta, tất cả đều được sống an lành trong ánh 


sáng của chư Phật. 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng............................... -- 5<: 121 


Bây giờ xin đại chúng thắp đèn lên, và xin 
đại chúng phải giữ gìn sự yên lặng. Trong không 
gian này, chúng ta càng tĩnh tâm chừng nảo thì hiệu 
quả cầu nguyện của chúng ta càng đạt cao chừng 
đó. Xin đại chúng giữ gìn khẩu nghiệp thật thanh 
tịnh, thắp đèn và chú tâm vào nơi đèn, giữ yên lặng 
tuyệt đối để không gian này sẽ yêm trợ chúng ta 
với sự thanh tịnh đó. Xin quý vị đã thắp đèn xong 
thì từ từ đứng dậy, tuần tự đi theo Thầy và chúng ta 
niệm Phật. 


Nguyên Nhã kính ghi 


T2 1u: a0 16225 x04 sxerdtodtaTnidibsltaiovda Thích Thái Hòa 


NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG 
ĐÓI VỚI ĐẠO PHÁP VÀ DÂN TỘC 


Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Cùng tất cả các anh chị em trong Ban 
HDGĐPT Quảng Nam, Ban quản trại và toàn thể 
trại sinh Lộc Uyên quý mến. 

Hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm Canh Dần, 
tức là ngày 10/07/2010. Quý vị từ Quảng Nam đến 
Cô Đô Huế, có mặt tại chùa Thuyền Lâm II, để 
khai mạc trại Lộc Uyền và cung thỉnh chúng tôi có 
thời pháp thoại "Người huynh trưởng đối với đạo 
pháp và dân tộc". Vì vậy, hôm nay chúng tôi đến 
đây để chia sẻ với quý vị đề tài này. 

I- Dẫn Khởi Và Tổng Luận 

1- Hai dòng máu trong một con người: 

Trong mỗi người huynh trưởng của GĐPT 


Việt Nam đều mang hai dòng máu, đó là dòng máu 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng............................... -- 5<: 123 


dân tộc Việt Nam và dòng máu đạo pháp Việt Nam. 

Như quý vị đã biết, người Việt Nam là dòng 
giống Tiên rồng với hơn bốn ngàn năm văn hiến. 
Chúng ta là dòng máu Tiên rồng, nên cốt cách của 
chúng ta là cốt cách Tiên rồng, phong thái vừa 
thanh nhã, vừa linh hoạt sống động. 

Tiên biểu hiện cho sự thanh nhã. Rồng biểu 
hiện cho sự linh hoạt, sống động. Từ đó, dòng máu 
của người Việt Nam vừa linh hoạt sống động lại 
vừa thanh nhã trước mọi hoàn cảnh trong cuộc 
sông. Nhờ đó mà người Việt Nam giữ được dòng 
máu mình qua bao thời đại, trước mọi biến cố của 
xã hội. Vậy nên, trước khi trở thành một huynh 
trưởng Việt Nam, một người Phật tử, thì trong 
mình đã có sẵn dòng máu đó: dòng máu Tiên Rồng. 

Chúng ta có nên văn hóa với hơn bốn ngàn 
năm, và trong bốn ngàn năm đó, Phật giáo đã có 
mặt và đóng góp cho dân tộc này hơn hai ngàn 


năm. 


TẾ 60 n0 1a25eigy 040 sxerdttodtrnkdalesitbiavea Thích Thái Hòa 


Tổ tiên chúng ta cách đây hơn hai ngàn năm 
đã xác nhận đạo Phật là đạo của dân tộc. Chúng ta 
được thăng hoa; dân tộc ta đi đến với con đường 
giác ngộ, với đời sống giải thoát và cao thượng là 
nhờ có đạo Phật. Dòng máu dân tộc chúng ta đã 
được dòng máu đạo pháp nâng lên để trở thành đời 
sống vừa thực tiễn vừa siêu việt, vừa siêu việt vừa 
thực tiễn. Bởi vậy, trong người huynh trưởng 
GĐPT Việt Nam, hai dòng máu đó luôn hòa quyện 
lẫn nhau và nuôi lớn người huynh trưởng. 

2 - Người huynh trưởng của G&ĐPT Việt 
Nam có dòng máu Đạo pháp để thăng hoa dòng 
máu Dân tộc: 

Chúng ta lấy dòng máu đạo pháp để thăng 
hoa dòng máu dân tộc thì dân tộc Việt Nam mới trở 
thành một dân tộc hiền lành, đạo đức chứ không 
phải là một dân tộc man rợ. Nếu thiếu chất liệu đạo 
pháp trong lòng dân tộc thì dân tộc chúng ta đã trở 


nên một dân tộc hiếu chiến, không dễ thương đối 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng............................. -- 5<: 129 


với các dân tộc khác. Nhờ có dòng máu đạo pháp 
trong dòng máu dân tộc mà chúng ta nhìn mọi 
người bằng con mắt từ bi, có niềm tin, có an lạc, có 
sự vươn lên trong đời sông thánh thiện. 

Vì vậy, người huynh trưởng GĐPT Việt 
Nam phải biết dùng dòng máu đạo pháp để thăng 
hoa dòng máu dân tộc. 

3- Người huynh trưởng GĐPT Việt Nam có 
tỉnh thân đối với Đạo pháp và Dân tộc là do ảnh 
hưởng giáo lý Tứ Ân trong đạo Phật: 

Giáo lý Tứ Ân là: 

- Ân Tam Bảo. 

- Ân Quốc gia xã hội. 

- Ân cha mẹ. 

- Ân thầy bạn. 

Nhờ học đạo mà người huynh trưởng GĐPT 
đã cảm nhận sâu sắc bốn ân này. 

Nếu không có tổ tiên dân tộc thì nhất định 


chúng ta không ở trên đất nước này, chúng ta sẽ 


110 xtadtt0au(6tafbe gi xbfisverdtdbdVaTnudabaatbeiasda Thích Thái Hòa 


không mang dòng máu này, chúng ta không có nền 
văn hóa này, chúng ta không có ngôn ngữ này để 
đối xử với nhau. 

Hôm nay chúng ta mang thân người Việt 
Nam, mang dòng máu dân tộc Việt Nam, chúng ta 
có văn hóa của người Việt Nam, có tín ngưỡng của 
người Việt Nam, chúng ta có cái dễ thương của 
người Việt Nam, vì chúng ta kế thừa từ nơi tô tiên 
của chúng ta. Vì cảm cái ơn đó, nên chúng ta phải 
đối xử với dân tộc chúng ta, với mọi người cùng 
dòng giống bằng sự thương yêu chân thật, bằng sự 
quý trọng chân thật và nhờ cái chân thật đó, mà 
chúng ta có thể làm rạng rỡ nòi giống của mình. 

Nên, biết ơn dân tộc tức là biết ơn nòi giống, 
tổ tiên. Nếu không có tổ tiên, chúng ta sẽ không có 
nòi giống; nếu không có nòi giống thì không có 
chúng ta, chúng ta sẽ không kế thừa, phát triển 
được đất nước, dân tộc. Nhờ có sự kế thừa và phát 


triên mà chúng ta có văn hóa, có ngôn ngữ, có đạo 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng............................. .--- -- «<<: 127 
lý, có niềm tin để sống, có mảnh đất để đi và đề ở. 
Tất cả những cái đó có được là nhờ công ơn tô tiên 
huyết thống trong dòng dõi của dân tộc chúng ta, 
nên ta phải biết ơn đất nước, biết ơn dân tộc. 

Trong lịch sử vinh quang của dân tộc, tô tiên 
chúng ta đã đóng góp rất nhiều xương máu và tâm 
huyết, đồng thời cũng có rất nhiều tủi nhục, rất 
nhiều buồn đau. Trong tủi nhục đau buồn đó, chúng 
ta cũng đã có rất nhiều chịu đựng mới có ngày hôm 
nay. Vì vậy mà chúng ta phải biết ơn đất nước, dân 
tộc chúng ta. 

Chúng ta biết ơn được như vậy là nhờ ai? 
Nhờ Tam Bảo! 

Nếu không có Tam Bảo chỉ lối đưa đường, 
thì chúng ta đã đi sai đường, sống như gà như vịt, 
ăn xong phủi tay, qua cầu tháo ván. Con người 
sống vô ơn, vô nghĩa thì không có điều ác gì mà 
không làm, không có điều ác nào mà không nói, 


không có điêu ác nào mà không nghĩ. Người đã 


1225 sàng tha 6 tang gi x04 sxetdbdtiudibssieiasea Thích Thái Hòa 


biết ơn, biết nghĩa rồi, thì trước khi nói họ uốn lưỡi 
7 lần; trước khi ăn họ biết mình nên ăn những gì và 
không nên ăn những gì; khi suy nghĩ, họ biết mình 
suy nghĩ điều gì, nên làm hay không nên làm, làm 
gì thì có lợi ích cho mình cho người. Từ đó, cái ác 
nơi con người sẽ giảm dần vả sự cao quý trong con 
người mỗi ngày mỗi thăng hoa lên. Có được cái đó 
là nhờ ai? Nhờ Tam bảo, nhờ đức Phật dẫn lối đưa 
đường cho chúng ta đi về với con đường tốt đẹp; 
nhờ Phật Pháp soi rọi, giúp chúng ta thực hành để 
đi vào con đường đó; nhờ Tăng duy trì và phát huy 
chánh pháp, trải qua bao nhiêu thời đại để đến ngày 
nay có chánh pháp cho chúng ta học hỏi, giúp cho 
chúng ta biết được điều ác không nên làm, điều 
thiện cần phải làm. 

Điều ác nhất là con không có hiếu với cha 
mẹ, học trò bất kính với Thầy, người dân không 
trung thành với đất nước, với quê hương xứ sở. Và 


điêu thiện tôt nhât là sự hiêu kính của con đôi với 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng................................. -- 5<: 129 


cha mẹ, sự biết kính trọng của học trò đối với 
Thầy, người dân đem hết tài năng, đem hết khả 
năng tâm huyết đề phục vụ, xây dựng đất nước 
trong tinh thần Phật giáo để mở lớn đất nước mình; 
không phải mở lớn biên cương mà mở lớn về mặt 
nhận thức, mặt văn hóa và tâm linh giác ngộ. 

Ngày nay, chuyện mở nước về mặt biên 
cương không cần thiết, lấn chiếm đất đai là không 
cần thiết, vì xu thế con người hiện nay là toàn cầu 
hóa. Những đất nước khác đều có tòa đại sứ trên 
đất nước mình và đất nước mình có tòa đại sứ trên 
các đất nước khác. Mỗi tòa đại sứ được xem như là 
một quốc gia nhỏ. Như vậy, sự tương quan của xã 
hội, tầm nhìn trí thức của con người hôm nay đã 
biết chấp nhận sự có mặt của nhau, nghĩa là chấp 
nhận sự có mặt của quốc gia này trong quốc gia kia 
và quốc gia kia có mặt trong quốc gia này. Nên 
việc xâm lăng mở mang bờ cõi hiện nay là không 


cần thiết, vì không phù hợp với tư duy của con 


1ˆ) Sa: 0016225 x040imerdtdbdlainidibsipdiasda Thích Thái Hòa 


người và sự văn minh của nhân loại. 

Hiện nay, chúng ta cần phát triển nền văn 
hóa của chúng ta và đóng góp sự phát triển ấy cho 
nhân loại, cho thế giới con người. Người Việt Nam 
đã có văn hóa gì? Người Việt Nam đã tiếp thu đạo 
Phật như thế nào, đã áp dụng đạo Phật như thế nào 
trong đất nước mình để giữ nước, an dân? Mình 
phải đóng góp cái đó cho thế giới con người, cho 
nhân loại. 

Phật giáo Ấn Độ khác Phật giáo Thái Lan; 
Phật giáo Thái Lan khác Phật giáo Tích Lan; Phật 
giáo Tích Lan khác Phật giáo Nhật Bản; Phật giáo 
Nhật Bản khác Phật giáo Nam Triều Tiên; Phật giáo 
Nam Triều Tiên khác Phật giáo Việt Nam; Phật giáo 
Việt Nam khác Phật giáo Tây Tạng; Phật giáo Tây 
Tạng khác Phật giáo Trung Hoa; Phật giáo Trung 
Hoa khác Phật giáo Đài Loan; Phật giáo Đải Loan 
khác Phật giáo Miễn Điện... Khác đó là khác cái gì 


và sự đồng nhất trong đó là như thế nào? 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng.............................. -- <<: 131 


Phật giáo đến Việt Nam, người Việt Nam đã 
tiếp thu Phật giáo như thế nảo và đã tiêu thụ những gì 
và Phật giáo công hiến cho con người Việt Nam như 
thế nào? Người Việt Nam ứng dụng lời Phật dạy theo 
địa dư, hoản cảnh, văn hóa, tư tưởng, tín ngưỡng và 
điều kiện của người Việt Nam như thế nào? Mình 
phải học cho được những điều ấy để đóng góp cho 
dân tộc mình, cho nền văn hóa quốc tế, quốc tế đang 
cần ở mình những thứ đó. Tôi nói như vậy để quý vị 
biết rằng, quý vị cần phải học nhiều, không phải chỉ 
ở nơi khóa huấn luyện này là đủ. 

Người Phật tử muốn đóng góp cho đạo pháp, 
cho dân tộc, thì mình phải hiểu đạo mới đóng góp 
được cho đạo, mới duy trì được đạo và phải hiểu 
dân tộc mình mới yêu được dân tộc, bảo vệ được 
dân tộc. Không hiểu đạo thì không đóng góp được 
gì cho dân tộc mình; không thương đạo thì không 
hộ đạo được, không bảo vệ đạo được. Đó là sự thật. 


Vì mình có biệt đạo mình quý như thê nào đâu mà 


l2 Sau: tay/6 162 25euy x0 ieisridodtTnielababdiosea Thích Thái Hòa 


thương, mà bảo vệ; mình có biết dân tộc mình quý 
như thế nào đâu mà thương và bảo vệ. Mình chỉ hy 
sinh được cho dân tộc, cho đạo pháp khi mình hiểu 
được giá trị cao quý của đạo pháp, của dân tộc đối 
với mình, đối với đất nước mình và đối với thế giới 
con người, với muôn loài chúng sanh. 

Nên, một người huynh trưởng phải học đạo, 
hiểu đạo, phải học lịch sử dân tộc, phải học văn hóa 
dân tộc. Như thế mình mới yêu được dân tộc mình, 
và cái yêu đó, cái bảo vệ đó phải có cơ sở từ nơi sự 
hiểu biết của chính mình. 

Như vậy, cảm niệm ơn đối với đạo pháp, dân 
tộc một cách sâu sắc, mình mới nỗ lực tu tập, nỗ 
lực học hỏi để đối xử với đạo pháp cho đúng, đối 
xử với dân tộc cho đúng. 

H- Đối với người huynh trưởng 

1- Huấn luyện và trách nhiệm: 

Sau khi được đảo tạo huynh trưởng sơ cấp 


rôi, quý vị có vai trò là Liên đoàn phó nơi đơn vị 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng............................... -- 5<: 133 


mình, chịu trách nhiệm về đoàn mình cùng với 
đoàn trưởng. Huynh trưởng là phải trải qua các trại 
huấn luyện sơ cấp: Lộc Uyễn; cấp 1: A Dục; cấp 2: 
Huyền Trang; cấp 3: Vạn Hạnh. Vạn hạnh là trại 
huấn luyện cấp cao nhất của GĐPT Việt Nam. Một 
người được gọi là huynh trưởng GĐPT Việt Nam, 
ít nhất phải trải qua một kỳ Lộc Uyến. Sau khi 
được huấn luyện rồi, người đó phải phát thệ nguyện 
trước Tam Bảo, nguyện sống đời sống của một 
huynh trưởng. Khi đã sống đời sống của một huynh 
trưởng, thì đối với tổ chức đơn vị nhỏ nhất, mình 
phải làm gì; tổ chức đối với cấp Tỉnh mình phải 
làm gì; cấp trung ương mình phải làm gì. Mình 
phải làm gì cho tổ chức của mình, cho đạo pháp, 
cho dân tộc mình. Đó là những điều quý vị cần 
phải học, cần phải nhớ. 

Huynh trưởng Lộc Uyễn là đoàn phó, phải 
chịu trách nhiệm thịnh suy của Đoàn, cùng với 


đoàn trưởng chịu thịnh suy trong đoàn mình. 


1F) 6y ng 0 18a 9be gi xi sierdtodtaTkdabegBpioseo Thích Thái Hòa 


Quý vị biết rằng, trong một gia đình có nhiều 
đoàn, nếu đoàn trưởng và đoàn phó cầm đoàn sinh 
của mình không vững, thì đoàn sẽ rã ra và nhiều 
đoàn rã ra thì liên đoàn có còn không? Vì vậy, vai 
trò của đoàn trưởng và đoàn phó trực thuộc của 
một đoàn GĐPT rất quan trọng. 

Một huynh trưởng A Dục là đoản trưởng 
trong một đơn vị của gia đình và cùng huynh 
trưởng Huyền Trang chịu trách nhiệm thịnh suy 
của gia đình đó. 

Huynh trưởng Huyền Trang chịu trách nhiệm 
thịnh suy của một gia đình, vì đó là Liên đoàn 
trưởng được đảo tạo cấp Liên đoàn trưởng. 

A Dục là đào tạo cấp đoàn trưởng. Huyền 
Trang là đào tạo cấp Liên đoàn trưởng. Như vậy, khi 
huynh trưởng Huyền Trang chịu trách nhiệm thịnh 
suy của một gia đình và cùng Ban hướng dẫn Tỉnh 
chịu trách nhiệm thịnh suy của GĐPT trong tỉnh. 


Trại sinh Vạn Hạnh chịu trách nhiệm thịnh 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng............................... -- 5<: Lộ) 


suy gia đình của một Tỉnh và có thể trở thành ban 
viên, Ban hướng dẫn Trung ương. 

Như vậy để trở thành huynh trưởng GĐPT 
Việt Nam, người huynh trưởng phải được huấn 
luyện hắn hoi qua bốn kỳ trại: Lộc Uyễn, A Dục, 
Huyền Trang và Vạn Hạnh. Bốn kỳ trại này được 
liên hệ với bốn cấp: Tập. Tín, Tấn và Dũng. Mỗi 
cấp như vậy chịu trách nhiệm đối với từng đơn vị, 
từng phạm vi. Ví dụ, cấp Dũng chịu trách nhiệm 
thịnh suy của GĐPT Việt Nam, cấp Tần chịu trách 
nhiệm thịnh suy của GŒĐÐPT một tỉnh, cấp Tín chịu 
trách nhiệm về sự thịnh suy của một đơn vị trực 
thuộc Ban hướng Gia đình phật tử tỉnh, cấp Tập 
chịu trách nhiệm về sự thịnh suy trong một đơn vị 
gia đình của mình. 

Được gọi là huynh trưởng GĐÐĐPT Việt Nam, 
thì phải đi đúng chương trình đào tạo, đúng nội quy. 
Thời đại bây giờ lắm huynh trưởng tay ngang, thậm 


chí có huynh trưởng vỗ ngực thế này, thế khác 


1730 stat tui 16a 25s ny S660 sxeahdbdtaTnkditogbeiavv Thích Thái Hòa 


nhưng không thuộc năm điều luật của GĐÐPT, phản 
bội Tam Bảo một cách lia lịa, ăn nói không đạo đức, 
không có tôn ti trật tự. Như thế không thể gọi là 
huynh trưởng GĐPT được. Nếu không được huấn 
luyện đào tạo hắn hoi, để trở thành một huynh 
trưởng, bản chất huynh trưởng không có thì nói gì 
đến chuyện huynh trưởng với đạo pháp, với dân tộc. 
2- Vị trí và vai trò của huynh trưởng Sơ cấp: 
Đảo tạo huynh trưởng rất quan trọng. Đảo 
tạo huynh trưởng sơ cấp lại cực kỳ quan trọng, vì 
đó là nền móng. Huynh trưởng sơ cấp mà không 
vững thì lẫy gì để phát triển đạo pháp về sau, lẫy gì 
để nói đạo pháp, dân tộc. Không hiểu tổ chức thì 
làm sao đóng góp được cho tổ chức của mình, 
không hiểu đạo làm sao đóng góp cho đạo của 
mình; không hiểu lịch sử đất nước mình và giá trị 
của đất nước mình như thế nào, thì làm sao bảo vệ 
được đất nước, bảo vệ quê hương xứ sở của mình. 


Bảo vệ đạo pháp sáng chói hay không sáng 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng................................ -- 5<: 137 


chói là tùy thuộc rất nhiều ở sự huấn luyện huynh 
trưởng sơ cấp. Quý vị có đóng góp được cho đất 
nước, cho quê hương xứ sở hay không, đúng ý 
nghĩa hay không cũng bắt đầu từ nơi sự huấn luyện 
sơ cấp này. Vì vậy, tôi nói rằng trại huấn luyện 
GĐPT sơ cấp Lộc Uyễn Việt Nam là một trại huấn 
luyện rất quan trọng, cực kỳ quan trọng, vì đó là 
nền móng của huynh trưởng, là nền móng của tổ 
chức GĐPT. Nền móng có vững, chúng ta mới có 
đủ khả năng để đóng góp vào sự nghiệp chung, giữ 
gìn và phát triển đạo pháp một cách liên tục. 

Huynh trưởng là phải thực chất bằng sự huấn 
luyện qua nhiều giai đoạn, nhiều mặt chứ không 
phải mua ngoài chợ hay xin nơi những người có uy 
lực để rồi không làm tròn chức năng của một người 
huynh trưởng thực chất. Huynh trưởng phải nắm 
cho được nội quy của GĐÐPT Việt Nam, vì đó là 
kiến thức cơ bản. Cũng như mình học toán mà 


không thuộc cửu chương, thì đời nào làm được toán. 


126 00162256 3y v040 sxeshdbidlaTndiligbeiaiea Thích Thái Hòa 


Cử nhân toán, tiến sĩ toán mà hỏi đến cộng, trừ, 
nhân, chia không biết được thì còn gì nữa đề nói! 

Chăng hạn, có người hỏi: "Chị có phải huynh 
trưởng GĐPT Việt Nam không?" 

Trả lời: Dạ phải. 

Hỏi: GĐPT có từ khi nào? 

Trả lời: dạ có sau năm 1975. 

Trả lời như vậy thì đem hai chữ "huynh 
trưởng" đó mà nhắn dưới bùn cho rồi! 

Đã là huynh trưởng thì phải biết công việc 
của mình, phải biết quy chế của đoàn thể mình, 
phải biết lý tưởng của mình, biết việc mình làm là 
việc gì và đời sống của mình là đời sống của một 
huynh trưởng thì như thế nào. Phải biết cho rõ. 
Bằng mọi giá phải biết cho rõ vai trò của một 
huynh trưởng như thế nảo, học hỏi cho chắc đề duy 
trì tổ chức của mình. Tiền bạc là quý thật, nhưng 
không quý bằng sự hiểu biết, vì có sự hiểu biết, 


mình mới sử dụng mãi mà không hệt. Do đó, hiên 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng................................. -- 5<: 159 


tặng cho nhau sự hiểu biết là quý nhất, là của báu 
vô hạn. Đó là điều mà tất cả quý vị phải lưu ý. Phải 
biết cái gì vĩnh cửu và cái gì tạm thời. Đó là cái 
biết thật sự của người có hiểu biết. 

HI- Đối với Đạo pháp 

Một người huynh trưởng GĐÐPT đối với đạo 
pháp là phải có đức tin đối với Tam Bảo. Cụ thể, 
mỗi lần sinh hoạt, hoặc mỗi tuần một lần, đến chùa 
làm lễ đều có đọc lên năm điều luật: 

1- Thực hành năm điều luật: 

a- Phật tử quy y Phát, Pháp, Tăng và giữ 
giới đã phát nguyện. 

Như vậy, rõ ràng đức tin của một người 
huynh trưởng là đức tin đối với Tam Bảo. Tại sao 
mình phải tin như vậy? Vì Phật là trí đức vẹn toản; 
Pháp là con đường sáng giúp mình đi đến đời sông 
giải thoát giác ngộ; Tăng là đoàn thể đẹp, giúp 
chúng ta tu học, làm phước điền cho chúng ta và 


đưa chúng ta đi đến con đường giải thoát giác ngộ: 


|2) ng: tna618a25eisyxbfioierdtbdlainvdilosipiauda Thích Thái Hòa 


Giới là khả năng bảo chứng đời sống cao thượng 
của mỗi chúng ta. 

Vì vậy, chúng ta tin tưởng tuyệt đối vào 
Phật, Pháp, Tăng và Giới pháp mà mình đã lãnh 
thọ. Có tin tưởng như vậy rồi, mình mới tiếp tục 
thực hiện bốn điều luật tiếp theo. 

b- Phật tử mở rộng lòng thương tôn trọng sự sống. 

Nhờ tin vào Phật, Pháp, Tăng và Giới mà 
lòng mình được mở rộng ra. Mở rộng sự hiểu biết 
của mình ra, mình mới thương yêu mọi loài và tôn 
trọng sự sống của mọi người, mọi loài. 

Minh sống được là nhờ ai? Nhờ mọi người 
và mọi loài. Nếu không có mọi người và mọi loài 
làm sao mình sống được. Cơm đâu mình ăn? Áo 
đâu mình mặc? Giấy bút đâu mình viết? Xe đâu để 
mình đi từ nơi này đến nơi khác?... Như vậy, rõ 
ràng mình sống được là nhờ mọi người, mọi loài, 
mọi vật. Mình biết được như vậy là nhờ Phật, nhờ 


Pháp, nhờ Tăng dạy cho mình. Có mắt, nhưng 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng................................. -- 5<: 141 


không có ánh sáng của đèn, không có không gian 
làm sao thấy được những điều Thầy dạy. Có tai, 
nhưng không có âm thanh thì nghe được gì, rồi 
phải nhờ micro khuếch đại... Như vậy, mình sống 
đây là nhờ mọi người, mọi loài, muôn vật tác động 
qua lại với nhau. Từ đó, trái trm mình được mở 
rộng đề yêu thương mọi người, mọi loài, tôn trọng 
sự sông, không nở sát hại. Hiểu và sống đẹp được 
như vậy là nhờ Tam bảo. 

Người nào có đời sông như vậy thì người đó 
quá đẹp, người đó mới là người của đạo, người có 
đạo, người sông với đạo. Người không có đạo, 
không hiểu đạo, thì dù có găng sống cho đẹp cũng 
không đẹp; cố gắng làm cho đúng vẫn sai; cố gắng 
sông cho cao vẫn là hèn thôi; cố găng sống hạnh 
phúc vẫn đau khổ; cố gắng sống vươn lên vẫn thụt 
lùi, vì niềm tin không có. 

Minh tin vào đạo, tin vào lời đức Phật dạy và 


ứng dụng cái đó vào đời sông của mình đê từ đó có 


15122 Sau: ty 0 taˆng ng raidtrodtsnkdabaiiayda Thích Thái Hòa 


được đời sống rộng lớn, cái nhìn chính xác, có trái 
tim bao dung, thương yêu và che chở tất cả. Đó là ý 
nghĩa của "mở rộng lòng thương và tôn trọng sự 
sông", là điều luật thứ hai mỗi khi đến chùa làm lễ, 
sinh hoạt vào chủ nhật hàng tuần mà quý vị luôn 
luôn nhắc đến. 

c- Phật tử trau dôi trí tuệ, tôn trọng sự thật. 

Đã là Phật tử thì không để cho mình ngu dốt. 
Vì ngu dốt không có trong Phật giáo. Vì vô minh 
nên không thấy cha mình là ai, không thấy mẹ 
mình là al, nói năng thô lỗ, tạo tội, và vì vô minh 
nên không biết Thầy mình là ai, nói năng hỗn láo 
với thầy; không biết dân tộc là gì, là cao quý như 
thế nào, nên phản dân hại nước. Một người Phật tử 
phải luôn luôn sáng suốt, không bao giờ phản đạo, 
hại dân, hại nước và không hại mọi người. 

Không có trí tuệ thì dù muốn xây dựng đất 
nước cũng phá đất nước như thường; muốn xây 


dựng gia đình mình cũng không được, muôn có 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng........................... ... -- 5<: 143 


hạnh phúc cũng đau khổ thôi. 

Có một chú khi muốn thể hiện cái thông 
minh của mình như thế này: “khỉ vâng lời chủ đặn 
tưới hoa cho kỹ, nên khi chủ đi rồi, khỉ ngoan 
ngoãn nghe theo và để biết chắc là nước đã thấm 
gốc chưa, chú ta nhồ hết gốc này đến gốc khác để 
xem cho kỹ, xong thì dập xuống lại. Trưa, chủ về 
hỏi, chú khi vui mừng trả lời, đắc chí với việc làm 
của mình lắm. Có ngờ đâu vì vô minh, nên việc 
làm đó đã không có kết quả, lại còn làm héo mất cả 
vườn hồng. Người chủ chỉ biết thốt lên một câu 
ngao ngán "đồ ngu như khi!" 

Con người cũng vậy, nếu không chịu học 
hỏi, không biết đạo lý, không biết Tam bảo là gì, 
không có đức tin nơi Tam bảo, nơi lời dạy của đức 
Phật để thực hành cho đúng, thì mọi việc sẽ hỏng 
cả, không thành công. Do đó, chất liệu phải trau đồi 
trí tuệ và tôn trọng sự thật là rất cần thiết. "Duy tuệ 


thị nghiệp”. Trí tuệ là điêu rât cân trong cuộc sông. 


T2 16a 80611628509 1/804paxllináibiaylbiuiel Thích Thái Hòa 
Đã là Phật tử là phải biết rõ trí tuệ là bậc nhất. 
Không ngu dốt thì không bao giờ phản bội đất 
nước, phản bội con người, phản bội đời sống chính 
mình, không bao giờ quay lưng với tổ tiên, ông bà 
mình và không bao giờ phản đạo. 

Sự chân thật cũng rất cần trong cuộc sống. 
Dối trá làm mất lòng tin là mất tất cả. Chắng hạn, 
hoa giấy mà nói với trẻ con là hoa thật để bán thì 
cũng bán được, nhưng chỉ một lần thôi, vì trước sau 
gì cũng bị phát hiện. Nói dối đã không tạo được 
lòng tin, không tạo được uy tín mà còn bị quả báo 
xấu cho mình, cho người. Vì vậy, người Phật tử 
không bao giờ nói dối mà phải tôn trọng sự thật. 

d- Phật tử sống trong sạch từ thể chất đến 
tỉnh thân, từ lời nói đến việc làm. 

Người Phật tử sống đẹp từ hình thức cho đến 
tâm hồn. Mặt đẹp, thân hình đẹp chưa đủ mà phải 
đẹp luôn cả việc làm, lời nói. Nếu chỉ đẹp lời nói 


mà việc làm không đẹp thì chỉ có giá trị thuyết 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng............................... -- 5<: 145 


phục người khác tạm thời. Nếu đẹp cả lời nói lẫn 
việc làm thì thuyết phục người khác lâu bền hơn, 
đem lại hạnh phúc thực sự cho người khác. Như 
vậy, người Phật tử phải sống trong sạch từ thể chất 
đến tinh thân. 

e- Phật tử sống hỷ xả dũng tiền trên đường đạo. 

Là Phật tử thì phải sống vui vẻ, không cố 
chấp, từ đó có bước tiến chắc chắn, vững chãi trên 
con đường giải thoát, lợi mình lợi người. 

2- Tin, Học và hiểu: 

Phật tử phải có đức tin và hiểu rõ Tam bảo, 
thế nào là Phật, thế nào là Pháp, thế nảo là Tăng, 
thế nào là Giới. Hiểu rõ để tu học cho chính xác. 
Ngoài ra, Phật tử phải hiểu rõ lịch sử phát triển của 
đạo Phật, lịch sử Phật giáo phát triển trên thế giới 
như thế nào, lịch sử Phật giáo Việt Nam phát triển 
như thế nào. Trong lịch sử phát triển, Phật giáo 
Việt Nam có những đặc tính gì, điểm nào hoàn hảo 


và điêm nào chưa hoàn hảo, cái hoàn hảo hay 


1210006 16a s00 isierdtbndtaTndibizBbefaiea Thích Thái Hòa 


không hoàn hảo đó do đâu mà có, phải biết cho rõ. 

Tất nhiên, phát triển lịch sử thì có những cái 
hoàn hảo, nhưng cũng có những cái chưa hoàn hảo. 
Hoàn hảo xuyên suốt hoặc không xuyên suốt tùy 
thời đại. Vì vậy, tùy thời đại mà chế tác, vận dụng 
cho thích ứng và tùy vùng, miền mà áp dụng cho 
đúng. Như vậy mới có khả năng phát triển đạo. 

Mình phải có đức tin đối với Tam bảo. Muốn 
được như vậy, thì phải học để hiểu rõ Tam bảo. Khi 
mình có đức tin và có sự hiểu biết, thì đức tin ấy là 
chánh tín. Vì vậy mà đức Phật đã nói: "Tin ta mà 
không hiểu ta là phi báng ta". Lời dạy của đức Phật 
đã khăng định rằng, trong đạo Phật không có mê tín, 
không có cuồng tín và không có tà tín. Tin trong đạo 
Phật phải kèm theo hiểu biết. Lười học là chuyện 
không thê có đối với người Phật tử. 

Kinh Pháp Hoa có chuyện kế về một vị vua 
theo vị Tiên vương để làm thị giả nấu ăn, gánh 


nước, giặt quân áo,... không mỏi mệt, đê câu mong 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng............................... -- 5<: 147 


Thầy trao cho mình diệu pháp, không mong cầu gì 
hơn, sẵn sàng hy sinh chỉ vì diệu pháp mà thôi. Vị 
đó là ai? Chính là đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tiền 
thân của đức Phật là một vị vua. Do mong cầu diệu 
pháp, Ngài đã bỏ ngôi vua, theo hầu hạ Tiên nhân. 
Điều này chứng tỏ muốn tiếp nhận được diệu pháp 
thì phải bỏ tất cả danh lợi, địa vị cao sang nhất thế 
gian là ngôi vua. Nhờ tính thần đó mà Ngài đã 
thành Phật. 

Tinh thần cầu học không mỏi mệt là tình 
thần của người Phật tử, để từ đó lẫy được cái dốt 
trong mình ra. Người thông minh thì từ bỏ cái dốt 
trong mình nhanh, người không thông minh thì 
chậm hơn, nhưng học nhiều lần cũng sẽ lấy cái đốt 
ra được. 

Trong Phật giáo có câu chuyện: Ngài Châu 
Lợi Bản Đà Già, em ruột của ngài Xá Lợi Phất, là 
người chậm hiểu, chậm nhớ, học mãi hai chữ "tảo 


chửu” không được, học chữ này quên chữ kia. Vậy 


1215 s0 0/6162 25egy xi merdtodtaTnkdiagftuiosda Thích Thái Hòa 


mà nhờ sự kiên trì, ham tu, ham học, Ngài đã lấy 
được cái chậm nhớ, chậm hiểu ra khỏi tâm mình và 
chứng ngộ. Nhờ hai chữ "tảo và "chửu"- "xuốt" và 
"quét", mỗi lần xuốt quét là mỗi lần đọc hai chữ đó. 
Ngày nào cũng chừng đó việc. Lâu ngày sạch cả 
ngoài lẫn trong tâm. Ba nghiệp đã sạch, Ngài 
chứng quả A La Hán. Như vậy, quý vị thấy răng, 
học không khó mà chịu khó học mới là khó. 

Quý vị từ Quảng Nam ra đây, vượt qua bao 
chướng ngại, phòng học vừa hẹp, vừa nóng. Như 
vậy, tinh thần chịu khó học của Ngài Châu Lợi Bàn 
Đà Già đã có mặt trong quý vị. Chắc chắn, một 
ngày kia, quý vị cũng lấy được cái đốt trong người 
mình ra như Ngài Châu Lợi Bàn Đà Gnà vậy. 

Chỉ có học và tu, ngoài ra không có cách nào 
khác để lấy cái dốt ra khỏi người mình. 

Người Phật tử đối với đạo pháp là tu học 
không mỏi mệt. Tu pháp môn này thành tựu xong, 
lại tu học pháp môn khác, cho đến khi thành đạo 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng............................... -- 5<: 149 


quả Vô thượng bồ để. Tu học là để hoàn thành 
nhân cách của một con người, hoàn thành phong 
cách của một bậc thánh, hoàn thành nhân hạnh của 
một vị Bồ tát, cho đến khi hoàn thành nhân hạnh 
của một vị Phật mới thôi. Sự học hỏi của người 
Phật tử là sự học hỏi bất tận, không đem cái học 
hữu lượng so với cái học vô lượng được. Học hỏi 
của người Phật tử là vô cùng vô tận, không lúc nảo, 
không ở đâu là không học; học đến chỗ không còn 
gì để học nữa mới hết học. 

Cũng như, ông Newton phát hiện ra lực hút 
của trái đất từ sự rơi của một quả táo; Archimede 
phát hiện ra lực đây của nước trong một lần tăm...; 
thành công được một việc phải trải qua bao nhiêu 
gian khổ, chịu khó, Phật tử muốn học, biết cách 
học thì ở đâu cũng học được. Nhờ vậy mà biết yêu 
đạo, biết bảo vệ muôn loài, muôn vật. 

Muốn có chánh kiến, người Phật tử phải nỗ 


lực nghiên cứu, nghiên cứu lịch sử đât nước, lịch 


0,7 064 16z8bo0v 80a naxndf oxi6abaylbelsiel Thích Thái Hòa 
sử các tôn giáo, nghiên cứu lịch sử thế giới con 
người và phải biết người ta đã cường điệu, bôi nhọ, 
thêm thắt, nói không đúng sự thật như thế nào để 
khỏi mắc lừa, tin và nghe mù quáng. Như vậy, 
nghe phải có kèm theo sự gạn lọc, vì thời đại bây 
giờ rất dễ nói láo, nói láo vô tội vạ, không có trách 
nhiệm, nên rất dễ tin lầm, dễ hiểu sai do thiếu 
chánh kiến. Phật tử không phải ai cũng như ai. 
Thầy tu cũng vậy, không phải ai cũng giống ai. Có 
những vị có duyên quy y Tam bảo, nhưng không 
hiểu Tam bảo là gì, không giữ giới mình đã thọ. Có 
những vị khi có duyên xuất gia ở chùa mà chưa có 
duyên làm thầy tu. Vậy, Phật tử học để biết thầy 
chùa và thầy tu khác nhau ở chỗ nào. Không học 
thì không hiểu, không thấy được đâu là sự thật, đâu 
là chân lý. Nên, đối với người Phật tử, phải nỗ lực 
tu học, nghiên cứu nhiều mặt, tu học không ngừng 
nghỉ, học hỏi để biết và biến cái biết đó thành đời 


sông của chính mình. 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng................................ -- 5<: 151 


3- Úng dụng và nỗ lực tự hoàn thiện: 

Biết thì ai cũng có thể biết, nhưng ứng dụng 
cho đúng, thì không đơn giản chút nào, không phải 
ai cũng ứng dụng được. Biết tham là xấu, trẻ con 
cũng biết, nhưng bỏ lòng tham rất khó, tu cả một 
đời chưa chắc đã bỏ được. Ai cũng biết tham ăn là 
xấu, nhưng đứng trước ly bia, dĩa thịt không dễ gì 
làm chủ được, nếu không tu luyện, thì khó mà tránh 
những sai lầm có thể xảy ra. 

Và là Phật tử thì phải biết nỗ lực để tự hoàn 
thiện bản thân mình một cách không ngừng nghỉ. 

Đây là sự hoàn thiện cao nhất. Mỗi người 
phải học Phật pháp rồi, từ nơi Phật pháp, áp dụng 
cho phù hợp với hoàn cảnh của mình để từ đó hoàn 
thiện bản thân. Mỗi người có một hoàn cảnh riêng, 
một quan niệm riêng và một nhận thức riêng, nên 
tự mình điều chỉnh mình để đi đến sự hoàn thiện 
cao nhất. Như thế, sau khi quý vị dự trại huấn 


luyện này rồi, hãy chọn cho mình một pháp môn để 


122 cu: tay 01225 gy x40 ierdtodtaTnvdaagltuiovda Thích Thái Hòa 


thực tập và hành trì. 

Ví dụ: 

a. Có người phát nguyện rằng: mỗi khi ra 
đường hay bất cứ đi đâu, hễ thấy mảnh giấy loại vất 
xả bừa bãi, tôi nhặt bỏ vào thùng rác. Cứ như vậy, 
làm chừng đó việc thôi, lâu ngày cũng thành Phật. 

b.Mỗi ngày bỏ ống 500đ, 3 ngày được 
1500đ, đem giúp người nghèo khó hơn mình. Cứ 
như vậy mà làm một cách đều đặn thường xuyên, 
thì có niềm vui và niềm vui đó tiễn dần đến đạo 
quả Vô thượng Bồ đề. 

c. Mỗi ngày ngồi yên khoảng 10 phút để thở 
vào, thở ra có ý thức trong sáng. Cứ như vậy cũng 
đạt kết quả tốt đẹp. 

d.Mỗi ngày ngồi yên khoảng 20 phút để 
niệm Phật, tiếp xúc với Phật. Trong tương lai, khi xả 
bỏ báo thân cũng được về với Phật theo ý nguyện. 

e. Nếu nghĩ rằng, niệm Phật cũng dễ tán 


tâm, nên nguyện trước khi đi làm việc gì tôi cũng 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng...........................--- --- - - 153 


đến trước bản Phật thắp một cây hương cúng 
dường Ngài, bạch với Ngài những ước nguyện của 
mình, xong lạy 3 lạy thật sâu sắc, rồi đi làm việc. 
Là Phật tử, chúng ta phải có pháp hành của 
mình. Các tôn giáo khác có pháp hành của họ, như 
con chiên Thiên chúa giáo trước khi ăn cơm, họ làm 
dấu thánh và bất cứ ở đâu họ cũng thê hiện như vậy. 
Phật tử chúng ta cũng vậy, trước khi ăn cơm, ngồi 
vào bàn ăn, mình chắp tay vái 3 cái. Cứ thực tập như 
vậy suốt đời. Tôi đã thấy có một số người thể hiện 
việc làm: lên nghĩa trang nhồ cỏ nơi mộ của người 
thân. Nhỗ xong, họ cùng đứng dậy quay một vòng 
chung quanh mộ, đọc kinh thánh trước khi ra về. 
Điều đó cũng thể hiện tâm linh của họ, tôn giáo của 
họ. Tôi muốn nói, quý vị phải thể hiện tâm linh của 
tôn giáo mình một cách thường trực, chứ không phải 
lúc có, lúc không. Dù đi xa hay bất cứ trường hợp 
nảo cũng thể hiện đức tin của mình trong điều kiện 


có thê được. Không thể hiện được là sai. 


LỘ 6x0 n6 138v viet mardtodtaTnvdalasgltuiovea Thích Thái Hòa 


Chẳng hạn, câu chuyện người nông dân với 
trâu và cọp: Cọp chế nhạo trâu: "sao mày to thế mà 
thua ông người nhỏ hơn, để ông điều khiến tắc rị, 
có lúc đánh vào mông mày mà mày cũng chịu. Đồ 
ngu!". Trâu trả lời: "cọp ơi, người nông dân tuy 
nhỏ con, nhưng thông minh hơn chúng mình nhiều. 
Không tin, mày cứ hỏi thử xem”. Cọp hí hửng quay 
sang người nông dân hỏi: "Người nông dân kia ơi! 
Trí khôn của ông để đâu, đưa tôi xem". 

-Trí khôn của ta để ở nhà. Cọp muốn xem thì 
để ta về nhà lấy cho mà xem. 

- Ừ, ông về lấy đi 

- Nhưng trước khi về lấy, cọp phải để ta trói 
lại đã, không thì khi ta về, cọp ở đây ăn thịt trâu ta 
thì sao. 

Cọp nghe có lý, nên bằng lòng để cho người 
nông dân trói mình lại. Trói cọp được rồi, người 
nông dân bèn lẫy đùi nện cho cọp mấy đùi, bảo: "trí 


khôn của ta đây, thấy chưa". Cọp hoảng hồn khiếp 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng...............................-- --- - - 155 


sợ trước trí khôn của người nông dân, không còn 
kiêu ngạo do cái ngu của mình. 

Câu chuyện trên để lại cho chúng ta một bải 
học, người Phật tử đi đầu cũng phải mang theo sự 
hiểu biết tâm linh, giới luật Phật đã dạy cho mình 
để áp dụng một cách thường trực, không thì chết 
theo cái dốt của đối phương hoặc cái dốt trong 
mình biểu lộ khi có điều kiện. Trí khôn là sức 
mạnh bảo vệ mình từ niềm tin đạo pháp, giới luật 
mà mình đã thọ. 

Người huynh trưởng ở đâu thì chất liệu huynh 
trưởng có mặt ở đó. Chăng hạn, chủ nhật hàng tuần, 
người huynh trưởng không đến sinh hoạt tại chùa, 
không sử dụng đức tin của mình, bỏ quên, chạy theo 
cái khác là thất bại ngay. Huynh trưởng mà uống bia 
say, đi xiêu qua vẹo lại, nhìn bãi phân trâu tưởng 
chiếc khăn đóng là chết rồi. Làm sao có đủ tư cách 
hướng dẫn đàn em của mình? 


Muôn không sai lâm như vậy, đôi với đạo 


ÍOÐ sat n6 12g gý x04 masshdbdtainudibaiiayea Thích Thái Hòa 


pháp, quý vị phải nỗ lực học hỏi, tự hoàn thiện bản 
thân mình, đi đâu cũng thể hiện đúng mục đích và 
nội quy của GĐPT: mình phải biết đào tạo, hướng 
dẫn các thanh thiếu niên, đồng niên trở thành phật 
tử chân chính. Huynh trưởng là không được ổi 
cúng để lấy tiền, vì làm như vậy là hư hỏng, nói ai 
nghe, điều khiến mây em sao được. Luôn luôn thực 
hiện đúng nội quy đoàn để đào tạo thanh, thiếu, 
đồng niên tốt. Đó là bốn phận và trách nhiệm của 
một người huynh trưởng. Đồng thời, góp phần xây 
dựng xã hội lành mạnh theo tinh thần Phật giáo, 
một xã hội được thiết lập trên nền tảng trí tuệ và từ 
bi. Tài đức phải gắn bó nhau, được mặt này thiếu 
mặt kia hoặc được mặt kia thiếu mặt này là chưa 
phải. 

Theo tỉnh thần Phật giáo, một xã hội phải 
được áp dụng lục hòa (vị nảo chưa biết tinh thần 
lục hòa thì phải nghiên cứu, học hỏi cho rõ). 


Như vậy, quý vị đã thấy rõ một người huynh 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng................................ -- 5<: 157 


trưởng phải làm gì? Người huynh trưởng của 
GĐPT phải tu, phải học, phải hiểu, phải nỗ lực trau 
dỗi Phật pháp, truyền bá Phật pháp trong chức năng 
của mình. 

Một xã hội theo tinh thần Phật giáo là phải 
có tôn tI trật tự. Trong gia đình thì cha ra cha, mẹ ra 
mẹ, anh ra anh, em ra em, con ra con; ngoàải xã hội 
thì quan ra quan, dân ra dân. Không phải giỏi mà 
lại lãnh đạo, thông minh thì lại làm dân, khiến xã 
hội khó yên. Kẻ lãnh đạo mà không giỏi, thì hay 
cậy quyên, cậy thế ức hiếp người khác. Xã hội như 
thế không phải là xã hội Phật giáo. Một xã hội Phật 
giáo là xã hội mà người trí tuệ, người đức độ là 
người đóng vai trò lãnh đạo, hướng dẫn; người 
được hướng dẫn có thể là trí tuệ chưa hoàn chỉnh, 
đạo đức chưa hoàn chỉnh; vì đạo đức, trí tuệ chưa 
hoàn chỉnh thì nói ai nghe? 

4- Phải biết cách làm cho Đạo pháp sáng lên: 


Đối với đạo pháp, chúng ta phải loại những 


[O5 0n: 0/6122 g x04 sxerdtdlankdabaipiasee Thích Thái Hòa 


thứ tà ma ngoại đạo ra khỏi Phật giáo. Mình có bổn 
phận làm cho đạo Phật sáng lên, không để cho ai 
lợi dụng, buôn thần bán thánh, hoen ố đạo mình. 
Một Phật tử có chánh kiến rồi, thì không bao giờ 
mua bia mời các Thầy uống, mà có thể thay thế 
băng một thứ nước khác, tùy theo trí thông minh, 
hiểu biết của mình, để bảo vệ Thầy mình; ngoại 
đạo từ đó không phỉ báng, chê bai đạo mình. 

Ví dụ, ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng, 
một người Phật tử biết hộ đạo là không bao giờ 
thỉnh thầy về nhà mình cúng, vì làm như vậy là 
gián đoạn sự tu tập của quý thầy và từ đó mình bị 
giảm phước đức. Người Phật tử làm được như vậy 
là đã làm đẹp cuộc đời, làm đẹp xã hội và hộ đạo 
như vậy thì chính mình cũng có khả năng truyền 
đạo được, vì đã giúp chư Tăng tu tập, hoằng pháp 


lợi sanh. 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng............................ ... -- 5<: 159 


IV- Đối với Dân tộc 

1- Ý nghĩa dân tộc 

Dân tộc phải hội đủ các yếu tô sau đây: 

- Dân số 

- Lãnh thổ 

- Ngôn ngữ 

- Lịch sử 

- Văn hóa 

- Chính phủ 

2- Người huynh trưởng GĐPT đối với Dân tộc 

a. Phải học và hiểu để biết ơn dân tộc mình: 

Giới trẻ ngày nay, về sinh ngữ có thể rất giỏi, 
sử dụng tin học có thể rất thạo, nhưng lịch sử đất 
nước, lịch sử thế giới rất yếu. Tuổi trẻ ngày nay, 
khoa học tự nhiên giỏi, nhưng khoa học nhân văn 
lại yếu. Vì vậy, người huynh trưởng GĐPT đối với 
dân tộc, phải học và hiểu cho được lịch sử, văn 
hóa, ngôn ngữ của dân tộc mình. 


Quý vị có biệt chữ Việt Nam có nguôn gôc 


IO ta: t0ay00 16a 2be gi xbÂisssidrbdtarakedabeszBe laser Thích Thái Hòa 


như thế nào không? Đa số tuổi trẻ hiện nay cho 
rằng, chữ Việt Nam là chữ theo mẫu tự latinh, 
nhưng hiểu như vậy là không đúng, vì mẫu chữ đó 
mới có cách đây vài trăm năm thôi, và cổ xúy cho 
việc học chữ ấy khoảng chừng trăm năm gần đây 
thôi, trong khi đất nước ta có bốn ngàn năm văn 
hiến. Đó là điều mà những người trẻ Việt Nam cần 
suy nghĩ lại, không thì dễ bị lừa về mặt trí thức. Vào 
thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, Dân tộc Việt đã có 
Việt ca và Việt luật và đương nhiên là phải có cấu 
trúc ngôn ngữ về mẫu tự và ngữ pháp để diễn tả 
Việt ca và Việt luật. Vào thế kỷ thứ IV, người Việt 
đã có từ điển về ngôn ngữ của người Việt nói về 
cách mượn âm (tá âm) và những chữ có thể mượn 
âm (tá âm tự). Thế kỷ XII, XIV dân tộc mình đã có 
thứ chữ viết độc lập. Đó là chữ Nôm. Văn hóa độc 
lập đối với Hán. Vì vậy, phải duy trì văn hóa mình, 
chữ Hán phiên âm Việt đã có từ rất sớm và chữ 


Nôm là một loại chữ hoàn toàn do người Việt sáng 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng................................ -- 5<: 161 


tạo, có muộn nhất là vào thế kỷ XII, đã dựa vào 
nguyên tắc tá âm và tá âm tự do Đạo Cao biên soạn 
vào thế kỷ IV. 

Thời Pháp đô hộ Việt Nam, muốn chuyền 
văn hóa Việt Nam thành văn hóa Âu tây, nên họ cô 
vũ cho cách viết văn hóa Âu tây. Từ đó, con cháu 
Việt Nam không tiếp xúc được với tổ tiên của 
mình, vì đa số văn hóa, gia phả, văn kiện, bia mộ 
đều viết bằng chữ Hán, chữ Nôm, con cháu thì 
cũng đa số bỏ chữ Hán Nôm chạy theo chữ Âu tây, 
nên không đọc được, thì không hiểu được, làm sao 
thương và kính được, làm sao duy trì được, bảo vệ 
được văn hóa dân tộc mình. 

Có lần tôi ra Hà Nội, đến thăm Văn Miếu. 
Trong Văn Miếu có mấy câu chữ Hán tất hay, 
nhưng cả đoàn không ai đọc được. Đôi khi một đời 
người học hành, làm quan, bao nhiêu kinh nghiệm 
xương máu để lại cho con cháu trong một bài thơ 


đầy ý nghĩa, gói gọn trong bốn câu hoặc bốn chữ 


T D2 nhau: t0nyb0 16a 2be gy gBÂ( sserldtodtrbkdaasltdissda Thích Thái Hòa 


thôi, mà con cháu chịu, không đọc được thì thừa 
hưởng được cái gì nơi đó. 

Vì vậy, đối với dân tộc, người huynh trưởng 
Việt Nam phải học và phải thấy đâu là giá trị văn 
hóa đích thực, đâu là văn hóa tân thời để không bị 
đánh lừa. Mẫu tự abc không phải là văn hóa Việt 
Nam, mà phải nói rằng đó là một phần phát triển 
văn hóa Việt Nam, thì có thể chấp nhận được. 

Như vậy, một người dân, một người huynh 
trưởng mà không hiểu lịch sử của đất nước mình, 
không hiểu văn hóa của đất nước mình, thì làm sao 
yêu nước và làm sao truyền đạo và giữ đạo cho đất 
nước mình được. Đó là điều mà quý vị phải lưu ý, 
phải học hỏi. 

Vì vậy, người huynh trưởng đối với dân tộc 
là phải học để hiểu và biết lịch sử dân tộc Việt 
Nam, lịch sử văn hóa Việt Nam, lịch sử ngôn ngữ 
Việt Nam. Từ đó mình mới ứng dụng được đạo vảo 


đời và phát triển dân tộc trong đạo, phát triển đạo 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng...............................-- --- - - 163 


trong dân tộc. Người huynh trưởng có bốn phận 
bảo vệ đất nước là điều hiển nhiên. 

b- Biết sử dụng quyên công dân: 

Trước khi là huynh trưởng, mình là một công 
dân, hưởng được mọi quyền lợi của một người 
công dân bình đăng như luật pháp đã ghi "mọi công 
dân đều bình đẳng trước pháp luật". Minh có cái 
quyền đó và mọi người công dân phải thể hiện cái 
quyền đó cho xứng đáng. Cơ quan hành pháp đối 
xử phân biệt, nghiêng bên này, lệch bên kia là mình 
không chấp nhận. Mình có quyền phản đối sự đối 
xử không công bằng đó. 

Minh là người sinh ra, lớn lên từ đất nước 
Việt Nam, trong lịch sử Việt Nam, trong văn hóa 
Việt Nam, mình có trách nhiệm bảo vệ đất nước 
mình. Ai lạm dụng đất nước mình cho mục tiêu của 
họ là mình phản đối. Phản đối như vậy là từ lòng 
yêu nước, bảo vệ đất nước. Nếu a dua theo sự lạm 


dụng đất nước cho mục tiêu riêng tư là mình phản 


LÔ ”) (08/0 50406116z98bo0v1/80apavMdbi oáibaylbeciMo) Thích Thái Hòa 
bội đất nước. 

c- Người Phật tử đối với đất nước phải có 
khả năng đóng góp như thế nào? 

Đây là một vấn đề. Muốn đóng góp cho đất 
nước một cái gì đó hữu ích, thì người Phật tử phải 
giỏi đủ năm minh: 

ii. Thanh minh: giỏi ngôn ngữ. 

iii. Nhân minh: giỏi luận lý. 

iv. Công xảo minh: giỏi công nghệ thông tin, 
công nghiệp, khoa học kỹ thuật. 

v. Y phương minh: giỏi các phương pháp trị 
bệnh về tâm cũng như thân bệnh. 

Như vậy, một người Phật tử phải có khả 
năng đóng góp xây dựng cho đất nước mình phải 
có đủ năm minh, chứ không phải nói suông mà 
được. Nói tôi đóng góp là đóng góp cái gì? 

Minh phải đóng góp nội minh cho dân tộc. 
Giáo lý kinh điển của Phật, phải dịch cho được 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng...........................--- -- - - 165 


bằng tiếng Việt, phải chú giải cho được băng tiếng 
Việt, phải giải thích theo cái hiểu của người Việt 
cho người Việt hiểu Phật pháp. Đối với đạo pháp, 
mình phải có sự tu tập và chứng ngộ theo cách 
chứng ngộ của mình, để lý giải kinh điển, để đóng 
góp vào nền văn hóa dân tộc và nhân loại. Đó là 
mình đóng góp cho dân tộc về mặt nội minh. 

Minh cũng phải giỏi ngôn ngữ để truyền đạt 
Phật pháp và nói về cái hay, cái đẹp của đất nước 
mình cho mọi người biết, cho thế giới biết, cho con 
cháu biết. Đó gọi là sự đóng góp của mình đối với 
dân tộc về thanh minh. 

Minh phải luận lý như thế nào để nêu rõ 
chánh lý, đây lùi tà lý, làm cho dân tộc mình sáng 
lên; những bụi bặm bám vảo dân tộc, thì mình làm 
cho nó lắng xuống. 

Phật tử phải nói câu từ đàng hoàng, đây đủ, 
không lắp bắp, không nói trước quên sau, câu trước 


đá câu sau, câu sau phủ nhận câu trước. Như vậy ai 


TOD sat 06 16 25e gy g0Á0 xao Tnidabesiteiayda Thích Thái Hòa 


mà nghe được và chinh phục được ai. Phật tử phải 
giỏi nhân minh luận lý để đóng góp cho đất nước. 

Đời Tiền Lê có một vị Thiền sư giúp vua Lê 
Đại Hành, giả làm người đưa đò đón sứ Tàu Lý 
Giác. Khi đi trên thuyền, sứ Tàu thấy đôi thiên nga 
bay trên trời, ứng khâu làm thơ: 

"Nga nga lưỡng nga nga 

Ngưỡng diện hướng thiên nga" 

Đến đây thì chịu, không làm tiếp được nữa. 
Người đưa đò liền tiếp: 

"Bạch mao phô lục thủy 

Hồng trạo bãi thanh ba". 

Nghe xong, Lý Giác đổi sắc mặt, khiếp nề và 
nghĩ bụng rằng "người chèo đò Việt Nam mà giỏi 
đến thế, thì vua và giới trí thức quan lại trong triều 
còn giỏi đến mức nào nữa". Từ đó, khi vào triều 
đình Việt Nam, Lý Giác không dám ra oai hoạnh 
họe nữa. 


Như vậy, sự đóng góp của Thiền sư Phật 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng............................. -- 5<: 167 


giáo không hăn phải là mặc áo casa. Khi cần hiện 
thân gì để giúp nước phò vua, đem lại vinh quang 
cho dân tộc, đều thể hiện được dưới mọi hình thức. 

Phật giáo đã từng làm như thế và làm được 
như thế là nhờ đâu? Nhờ nội minh, giỏi thanh 
minh, giỏi nhân minh. Phật tử mà giáo lý không 
biết, ngôn ngữ không giỏi, nói ấm ớ, lý luận không 
vững thì làm gì được để đóng góp cho dân tộc. 
Nên, mình phải học và học thật sự. Mình phải tu và 
tu thật sự. 

Ngoài ra, Phật tử còn phải giỏi công nghệ 
thông tin, công nghiệp, khoa học kỹ thuật, sử dụng 
khoa học theo tỉnh thần Phật giáo để đi vào trong 
các lĩnh vực đó, đóng góp xây dựng đất nước. Mình 
đi vào trong mọi lĩnh vực của y khoa, y học đề thê 
hiện tinh thần Phật giáo, đề thể hiện đạo pháp trong 
đó và đóng góp cho đạo pháp, cho dân tộc. 

Một bác sĩ thiếu đạo pháp, thiếu lương tâm, 


không tin nhân quả nghiệp báo, thì có thể bóc lột 


TÔ 0n 0nu0 16a 2beigy xi masidbdlaiskdalaagBbeiasda Thích Thái Hòa 


bệnh nhân, nạt nộ bệnh nhân. Một huynh trưởng 
đồng thời làm bác sĩ, y tá, cán sự, lương y thì có thể 
nói lời từ ái, lời đễ thương đối với bệnh nhân. Một 
Phật tử, một huynh trưởng, thì phải nói được lời dễ 
thương với bệnh nhân, với mọi người để đóng góp 
cho xã hội, cho đất nước băng khả năng ngũ minh. 

d- Người Phật tử huynh trưởng phải biết 
đặt quyên lợi của mình trong lòng Đạo pháp, Dân 
tộc và Nhân loại: 

Người huynh trưởng không nên đặt quyền 
lợi của mình lên trên quyền lợi của tổ chức, không 
đặt quyền lợi của tổ chức lên trên quyên lợi của đạo 
pháp, dân tộc, nhân loại. Tổ chức mình không phát 
triển được là vì mình đã đặt bản ngã của mình trên 
tổ chức. Ai có chút tài năng øì, thì cho mình là số 
một trong tô chức, buộc tô chức phục vụ mình, chứ 
không phải mình phục vụ tổ chức. Nên tổ chức 
ngảy càng bị suy yếu. Mình đi học là để phục vụ, 


yêm trợ cho những người thiếu điều kiện không 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng.............................. -- 5<: 169 


được đi học như mình, chứ không phải mình đi học 
là để những người thiếu học, không học phục vụ 
mình. Mình nỗ lực học là để giúp đỡ cho những 
người không đủ điều kiện học như mình. Cái học 
như vậy là cái học có đạo đức, cái học của đạo 
Phật. Trái lại, mình nỗ lực học cho giỏi, cho có tài 
năng để buộc những người thiếu học, ít học phục 
vụ mình. Cái học như vậy là cái học của kẻ ác, của 
kẻ thế gian tầm thường. Nên hai cái học không 
giống nhau. 

Quý vị phải biết rằng, chúng ta tu học thì 
không đặt quyền lợi cá nhân trên một tổ chức lớn. 
Tổ chức lớn ở đây là đạo pháp, là dân tộc. Tổ chức 
GĐPT lớn, nhưng nhỏ đối với đạo pháp, nhỏ đối với 
dân tộc. Nên, mình không đặt tổ chức mình trên tổ 
chức đạo pháp và tô chức dân tộc, mà đặt nó trong 
lòng đạo pháp, trong lòng dân tộc, nhân loại như 
trong hiến chương của giáo hội PGVNTN đã ghi: 

"Giáo hội Phát giáo Việt Nam Tỉ hồng Nhất 


1 111252 0n 16z25e gi xbfisverntodtaTnidalaslbefayda Thích Thái Hòa 


không đặt sự tôn tại của mình trong nguyên vị cá 
biệt mà đặt sự tôn tại của mình [rong sự tôn tại của 
dán tộc và nhán loại". 

Đó là câu hay nhất, quý vị phải học thuộc 
lòng để ứng dụng. 

Hòa thượng Trí Thủ cũng đã nói: "những øì tôi 
làm cho đạo pháp cũng là làm cho dân tộc và những 
øì tôi làm cho dán tộc cũng là làm cho đạo pháp". 

Người huynh trưởng GĐPT Việt Nam khi 
làm việc gì, phải đặt quyền lợi chung lên trên 
quyền lợi riêng. Điều này mình thấy rõ ngay trong 
gia đình mình thôi. Nếu mình đặt quyền lợi của cha 
mẹ, của gia đình trên quyền lợi của cá nhân mình, 
thì ngay đó mình trở thành người con dễ thương, 
người con có hiếu. Trái lại, trong gia đình mình, 
mình đặt quyền lợi của mình trên quyền lợi của cha 
mẹ mình, trên quyền lợi của gia đình mình, thì tức 
khắc mình trở thành người con không dễ thương, 


người con bât hiệu. 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng.............................. -- 5<: 171 


Trong tổ chức cũng vậy. Mình phải đặt 
quyền lợi của tổ chức lên trên quyên lợi bản thân, 
thì mình sẽ là một thành viên trung thành và đáng 
tin cậy của tổ chức. 

Đối với đạo hay đất nước cũng vậy, mình 
phải đặt danh dự của đạo, danh dự của dân tộc, 
danh dự của đất nước trên danh dự của riêng mình, 
mình sẽ trở thành người con thương yêu của đạo, 
người con thương yêu của đất nước. Đó là chuyện 
tất nhiên, không ai phủ nhận, vì đó là sức mạnh 
không ai nhận chìm mình được. 

Người huynh trưởng phải ý thức cho được 
điều đó, để đóng góp đời mình vào sự nghiệp 
chung của đạo pháp và dân tộc, mà cụ thể là đối 
với tô chức của mình. Vì vậy, người huynh trưởng 
GĐPT không a dua theo ngũ dục thế gian để hại 
đạo, hại đời. Người huynh trưởng GĐPT phải nỗ 
lực tu học và phải biết cách đem đạo cứu đời, vì 
đời ở trong tăm tôi, đang chìm trong ngũ dục, mình 


phải đem chánh đạo rọi vào trong ngũ dục, để cho 


|. 21/80: 09060183256 xbf6isvertodtaTnudilasltaiovea Thích Thái Hòa 


mọi người thấy được nhân quả trong ngũ dục 
không hoàn hảo mà hướng tới đời sông của đạo. 
Người huynh trưởng phải làm cho được điều đó đối 
với đạo pháp. Huynh trưởng là dứt khoát không để 
cho bất cứ ai lợi dụng đạo mình làm việc riêng tư. 
Đã là một công dân đất nước thông minh, trí tuệ, 
mình không để cho ai lợi dụng dân tộc mình đề 
phục vụ cho một SỐ người, một nhóm người hay 
cho một thế lực ngoại lai nào cả. Minh phải đem 
đạo pháp của mình phục vụ cho dân tộc, nhân loại 
và đem văn hóa đất nước mình đóng góp vào gia 
tài văn hóa của nhân loại. Đó là việc làm của người 
huynh trưởng đối với đạo pháp và dân tộc. 

Chẳng hạn, kinh thành Huế do vua Gia 
Long, vua Minh Mạng xây dựng mất hai mươi mây 
năm. Bây giờ công trình đó không chỉ thuộc về dân 
tộc Việt Nam nữa, mà được UNESCO công nhận 
và bảo vệ là di sản thế giới. Phố cổ Hội An cũng 
vậy, không còn là của riêng Hội An nữa, mà là của 


đất nước Việt Nam và của nhân loại. Mình phải tu 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng........................... ... -- 5<: 173 


học như thế nào để làm sáng giá trị văn hóa Việt 
Nam, đem văn hóa Việt Nam hiến tặng cho xã hội 
COn người, để xã hội con người có bốn phận bảo vệ 
văn hóa đất nước mình, đề thế giới bảo vệ văn hóa 
đất nước mình. Đó là việc làm của người huynh 
trưởng GĐPT Việt Nam nói riêng, đối với Phật tử 
trí thức nói chung. 

Ví dụ, khi gặp một ông Tây đến với nước 
mình, mình không vội vã đưa tay bắt, rồi nói 
Bonjour, hay merci... mà mình thể hiện văn hóa 
mình bằng cách chắp hai tay lại trước ngực, A Di 
Đà Phật chào họ. Ông ta hiểu hay không hiểu thì 
mặc kệ, vì đã có phiên dịch. Phần mình, mình phải 
giữ văn hóa của mình một cách thuần túy, nhất là 
khi mình có vai trò lãnh đạo đất nước, mình phải 
thể hiện phong cách ngôn ngữ của mình, phong 
cách văn hóa của đất nước mình. 

Đó là sự đóng góp của người huynh trưởng 


đôi với Đạo pháp và Dân tộc. 


| 2146x106 16g25 v0Á0 sxertbdtaTnuidalasBtaiovv Thích Thái Hòa 


V- Kết luận 

Đức Phật đã giảng dạy như thế này: “Ngài ra 
đời là vì an lạc của chư thiên và loài người”. Nên 
người đệ tử Phật phải học theo hạnh của Phật, mình 
làm cái gì cũng vì an lạc hạnh phúc của mọi người, 
hạnh phúc an lạc cho xã hội, cho đất nước, cho tổ 
chức; mình nói cái gì chỉ nhắm tới lợi mình lợi 
người. Việc gì lợi mình lợi người thì làm, lợi mình 
hại người thì không làm hoặc lợi người hại mình 
cũng không nên làm. 

Hại mình, lợi người, mình chưa đủ sức, chưa 
đủ khã năng. Còn lợi mình hại người mình không 
làm vì nguy hiểm. Chỉ nên làm việc gì lợi mình lợi 
người, lợi tương lai, lợi hiện tại. Nghĩ gì mà lợi 
người, lợi mình thì mình nghĩ, mình làm. Nói và 
nghĩ như vậy tức là mình nói và làm cho dân tộc 
và cũng là cho đạo pháp, và mình làm cho đạo 
pháp cũng là làm cho dân tộc, giống như lời của 
Hòa thượng Trí Thủ đã nói. 


Minh làm như vậy, mình nói như vậy có nghĩa 


Thánh Thơi Giữa Đôi Dòng............................ ... -- 5<: 175 


là mình làm theo tỉnh thần đạo pháp: “không đặt sự 
tỒn tại của mình trong nguyên vị cá biệt mà đặt sự 
tồn tại của mình trong sự tồn tại của dân tộc và nhân 
loại”. Đó là việc làm của người huynh trưởng GĐPT 
đối với Dân tộc, đối với Đạo pháp. 

Làm gì thì làm, người Phật tử phải lo học, lo 
tu để có chánh kiến, có đạo đức. Học để có trí tuệ, 
tu để có đức hạnh. Trí tuệ và đức hạnh, hai cái đó 
phải quyện lẫn với nhau, có mặt trong nhau. Một 
người huynh trưởng mà có đời sống như vậy, thì 
người đó ở đâu, đạo có mặt ở đó, có mặt một cách 
có ý nghĩa, một cách vinh quang, tốt đẹp. Đó là 
minh chứng cụ thể, không cần lý luận. 

Đó là kết luận cho bài học hôm nay. Mỗi trại 
sinh phải tự chiêm nghiệm để rút ra cho mình một 


kêt luận nữa. 


Nhuận Bảo Cháu 
kính ghỉ lại theo băng 


Í 70 so 0/0162 25egy x04 sxerdtodtTnvdibsltuiovda Thích Thái Hòa 


Vị Tính: 
Quảng Huệ - Lan Anh 
Phiên Tả: 
Thuần Nguyên - Bảo Châu 
Uyên Như - Nguyên Nhã 
Chính Tả: 
Tâm Dung - Bảo Nguyên - Phước Ý 
Công Ấn: 
Nhuận Pháp Nguyên 


